Số 1 
THÁNG NĂM - 1966 
Chủ-nhiệm: 
1... ăn» 42 
- 
TỎA - SOẠN: 


TẠI TRƯỜNG TABERD 
55, Nguyêw Du. Šaig0 


Vấn đề điáo dục 
›UY ` 


Một sự kiện hiền nhiên nhất của thời đại chúng ta là sự biế 
hóa nhanh chóng của nền văn minh đương thời, và nhất là cái đà 
phát triền hỏa tốc của khoa học kỹ thuật. Đà phát triền này và sự biến 
hóa kia lại mang thêm tính cách bao quát dại đồng, ảnh hưởng dš: 
toàn bộ đời sống của loài người; cá nhân cũng như xã hội. 

lấn bi hài kịch của đời người nay đã dồi mới, và đang đòi hỏi 
những cảnh trí mới, những kép hát mới, và cả nhữag khán giả mới nữa- 

Mì thế cho nên vấn đề giáo dục con người của thời đại đã trở 
thành phiền phức và khó khăn thêm mỗi ngày. Và cũng vì thể nên các 
quan niệm và phương pháp giáo dục cần phải được dồi mới, đề thích 
hợp với nhân tình thễ thái của hiện đại. 

Nỡ nào gia đình và học đường lại không chịu dề tâm đến bộ 
mặt của tương lai nhân loại và xứ sở; đang khi chúng ta mang trách 
nhiệm điêu khắc bộ mặt ấy ? 


- Chúng ta dang sống một «lúc lịch sử» vô cùng tế nhị riêng về 
phạm vi giáo dục thanh thiểu niên. Các thủ đoạn giáo dục của quá khứ 
nay đã hóa ra bất lực đang khi nền giáo dục hiện dại thì bất định; 
vô thường và vô hướng ; ai nấy đều hoang mang không biết phải đào 
tạo một lớp người thế nào, theo mầu mực nào, tiêu chuần làm sao, 
không biết tại sao lại cần một lớp người như vậy; và làm thế nào đề 
đào tạo được lớp người ấy. 

Vậy cho nên trách nhiệm của giáo ¿chức và phụ huynh chúng ta 
ở đây và lúc này là phải chịu khó đoàn kết và dõi thoại với nhau, học 
hỏi, sưu tầm và nghiên cứu: đề trắc dịnh vị trí của tình thế ngày này 
qua ngày nọ, đề có thề định hướng và khỏi lạc đường. 

Đấy là lý do và cũng là nguyện vọng của tập san bề nhỏ này. 
Với bao nhiêu người công dân khác, chúng tôi đã ý thức khốc liệt về 


- vấn đề khần cấp này; nên chúng tôi đánh bạo xông pha, mặc dầu thấy 


mình còn sức kém tài hèn, cố gắng góp sức với hết thảy các bạn đồng 
nghiệp, giáo chức và phụ huynh, cùng nhau thảo luận, đi tìm giải 
pháp. góp ý kiến và chung kinh nghiệm. Vì nhờ thế sự học hỏi và 
tìm tòi mới có kết quả, và Chân lý mới được sáng tỏ, chính «cái Chân 
lý nó sẽ giải phóng chúng ta vậy»: Veritas liberabit vos (Kinh Thánh). 

Đó cũng là ý nghĩa và là cứu cánh của các bài trong phần luận 
thuyết, khảo cứu và phần chuyên môn của tập san Giáo dục này. 
Chúng tôi tin tưởng ở lòng khoan dung và sự cộng tác của tất cả 
những ai hằng quan tâm đến nền giáo dục nước nhà, đề cùng nhau 
chung sức xây dựng quê bương chúng ta đang trải qua một giai đoạn 
thử thách võ cùng khó khăn và quyết liệt. 

Giảo-dục 
Saigon 1966 


Vài moné ước 


Trước những hứa hẹn của mấy kỳ Đại-hội giáo-dục, 
những cuộc hội thảo của Hội đồng giáo dục, và các Ủy ban 
cải cách chương trình, chúng tôi mạn phép nêu ra dưới đây 
vài ước mong của những kể thường suy nghĩ tới vấn đề giáo 
dục trong nước Việt-Nam ta, 


1.— Chở gì chương trình Tiểu Trung Đại học được 
thích ứng theo những nhu cầu của xứ ta là «một quốc gia 
chậm tiến, một nền kinh tế nông nghiệp, trên bước đườ gnkỸ 
nghệ hóa...» 


Vậy trước khi cải tô chương trình, ước gì Bộ Văn hóa 
Xã hội giao cho một Ủy ban chuyên viên, được rộng quyền 
nghiên cứu những nhu cầu về mặt kinh tế, tỉnh thần, chính 
trị, kỹ thuật, canh nông, khoa học nước nhà trong 10, 20 năm 
tới đây. 


2.— Chở gì trong mỗi lớp Tiều và Trung học, chương 
trình và nội dung các bài dạy và phương pháp phải áp dụng 
cho môi môn học, được định đoạt theo hứng thú tâm lý của 
mỗi hạng tuồi, 

3.— Chớ gì chương trình để ý đến đặc tính đại đồng 
của các môn giáo dục và cho nó được đi song song với tỉnh 
thần quốc gia đề mở rộng cái óc hẹp hòi của mấy thế hệ 
trước dây. Các mòn nhân văn, như văn chương, sử địa, ngoạ 


2 


ngữ v.v..đều phải có nhiệm vụ đào tạo một con người 
Việt Nam biết chú ý đến những qgiá trị truyền thống của 
đân tộc, nhưng đồng thời cũng biết tôn trọng cái hay cái 
đẹp của mỗi quốc gia, vì đó là gia sẳn của toàn thê nhân loại. 

Đặc biệt nhất là cho học một sinh ngữ ngay từ lớp nhì, 
vì là thời kỳ nhạy cẩm nhứt đối với âm thanh (âge de 1“explo- 
sionglossique, theo lời bà Montessori) và thời kỳ mà trí nhớ 
nầy nở mạnh nhất... Ai cũng biết, các học sinh Đệ thất chưa 
học sinh ngữ nào, đều gặp phải nhiều trở ngại và tiến chậm 
khi bắt đầu học hồi lên 12, 13 tuôi, 

4.— Xin tô chức một cách thiết thực môn Công dân 
Giáo dục đề nung đũc tỉnh thần kỹ luật, liên đới quốc tế, công 


. Sbẵng, trách nhiệm, và liêm khiết, đề chống lại những tệ đoan 


hay nạn tham những trong xã hội Việt-Nam, từ việc thi cử 


đến chính trị hành chánh và thương mãi, công nghệ v. V... 
4 


5.— Trong việc tô chức thi cử, chở gì các đề thi đều đòi 


_ -hồi lĩnh-hội hơn là ký-ứe, phán đoán hơn là kiến-thức, sáng 


tạo hơn là rñö-phỏng. 


Đó là giải pháp duy-nhất đề đặt lại quan-niệm về sự học- 
vấn : biết đề thi-hành, học đề huấn-luyện tâm-trí. 

6. — Nếu quan-đdiễm đó được quần-chúng am hiểu, thì 
nhà chức-trách sẽ phân biệt được dễ-dàng những ai sau nầy sẽ 
là những cán bộ ở làng ấp, thành-phố, và trong mọi cơ sở, và 
những ai sẽ trở nên đầu óe của quốc-gia. Hạng người nầy tất 
nhiên phải được khuyến khích và thúc đầy lên bậc cao.họe 
ngỏ hầu đảm nhận nhiệm-vụ điều-khiền quốc-gia trên mọi 


- phương điện. 


Phải giúp mọi người bỏ tuyệt cải óc tham danh cầu 
lợi, học đề : «ăn trên ngồi trước thiên hạ »; thay vì đảm nhận 
nhiệm vụ cao cả của mỗi người, là phụng sự tÔ quốc trong 
mọi giai cấp. 

7.— Chớ gì các nhà giảo được hấp thụ môn sư-phạm 
giáo-dục cũng bằng khihọ được tu kiến-thức, đề giúp họ nhận 
xổ mục-đích của mỗi mòn dạy. Vì dạy không phải là đem lại 


3 


` 


cho trẻ một mở kiến-thức, song là cùng kiến thức đó đề cổi mở 
trí-năng, óc nhận-xét và lý-luận đúng phương pháp. 

§.— Cuối cùng, mong Chánh-phủ Việc Nam tôn trọng 
quyền lợi của người Việt-Ñam, bằng sự kiềm-soát chặt chế 
các Trường tư thực, bằng sự ủng hộ những ai có phương tiện 
lập trường; bằng sự đài thọ mọi chỉ phí của các trường đứng 
đắn, bằng sự tự-do trong việc tÔ-chức chương-trình, thi cử; 
phátvăn bằng, một khi Chính-phủ nhìn nhận giá-tị của 
Trường học đó. 


Nhờ sự tranh đua giữa Trường công và Trường lư, nền 
giáo-dục càng ngày sẽ được xúc-tiến mạnh mẽ, rất ich-lợi cho 
nước nhà. P= A0603 2-4 

ẩ ` 
® ~ .~. . 7 ^ ˆ^ _ ° 
Đành rằng những lời ước mong/trên đây có thể 3à», 
va : vs. 1 x Ầ Ï 
một tiếng kêu trong sa mạc, Nhưng nhiề# tiếng kêu góp lại» 
cũng có thê hóa ra một tiếng sấm. Và aŸ chẳng giật mình vì + 


À 
một tiếng sấm ? ù 


`- b = ì 

S.H. Piere TRẦN-VĂN-NGHIÊM £ 

GiáĐ3sx. Đại học J“ 
-. 


NHÀ SÁCH | 


NGUYÊN-TRUNG - 


SỐ 50 DẠI-LÔ LÊ LỢI, SAIGON,  Ð.TI, 23.657 


Bán giấy và dụng-cụ Văn-phòng 
Bán đủ loại sách Pháp, Việt,Ảnh, Mỹ 


Bo S- có . =...-——— 


4 


Bà Luật sư NGUYỄN-THỊ-VUI 


Tôi quan niệm nói uề đề tài « Thanh niên oà gia đình » tức 
nói đấn:pại -trò của gia đình trong tiệc giáo dục thanh # 


LÍ 
_„Ahiantin TA 


Với đề tài hôm m 


,„ tôi xin trình bày về các điềm sau đây : 


I) Vai trò của giỀ đình đối uới việc giáo dục thanh thiễn niên. 


4) Biện pháp ‹ 
sử 08.27” 
..c 


n 
1.— VÃI TRÒ CỬA GIA ĐÌNH 
ĐỐI VỚI THANH 
THIẾU NIÊN 


Tôi sẽ không làm mất thời 
giờ quí vị đề bàn luận về tính 
cách tối quan trọng của gia đình 
đối với việc đào tạo thanh thiếu 
niên, vì tín chắc là quí vị đã 
đồng ý trên quan điềm ấy rồi. 


Tôi tin chắc như thế, vì 
trước chúng ta; các nhà giáo dục 
Âu Mỹ đã viết không biết bao 
nhiêu sách, báo đề nói về vai trò 
hết sức quan trọng của gia đình 
và xã hội đối với việc đào tạo 
thanh thiểu niên. Và ở Á Đồng 
sự tích bà Mạnh Mẫu; chặt khung 
cữi, đồi xóm dạy con, đào tạo 
nên một ông Mạnh Tử làm rạng 
#ỡ nền văn học Trung Hoa, 


bù phương cách giáo dục. 
(Hình Việt Nam. 
Ấi thiện tình trạng thanh thiếu niên du đãng uà 


không một người Việt nào mà 
không thuộc làu sự tích. Đến nay, 
từ Âu sang Á, dầu là một nhà 
giáo dục chuyên môn, hay một 
người dân thường, tất cả mọi 
người đều công nhận đứa trẻ là 
sản phầm của 3 hoàn cảnh liên 
quan mật thiết với nhau, đó là 
hoàn cảnh: gia đình, học đường, 
và xã hội. Và người ta nghĩ rằng 
3 hoàn cảnh ấy phải hoàn rnỹ 
song song với nhau, thì sự giáo 
dục mới có hiệu quả, vì nếu có 
một trong 3 hoàn cảnh ấy không 
được tốt thì không thể nào đạt 
đến kết quả mỹ mãn được. 


Khi nói đến vai trồ của gia 
đình, tôi thấy cần phải nhấn mạnh 
về trách vụ nặng nề và cần thiết 
của người phụ nữ trong việc 
đào tạo thanh thiểu niên. 


“. 


Khi cho rằng người phụ nữ 
đóng vai trò cần thiết và quan 
trọng như thế, tôi không có ý 
chỉ đề cao phụ nữ chúng tôi, mà 


-đưa ra nhận xét ấy, tôi chỉ muốn 


thiết tha kêu gọi người đàn bà 
hãy nhớ đến thiên chức thiêng 
liêng của mình, đề đừng vì lẽ 
gì quên đi, hoặc giao phó cho bất 
cứ một ai khác sứ mạng mà 
Tạo hóa đã đặt đề cho chúng ta. 


Thật vậy, do sự tô chức xã 
hội từ xưa đến nay, người đàn 
ông phần đông sống ngoài gia 
đình, gánh vác việc nước, làm 
việc đề nuôi q vợ yếu, con thơ» 
và người đàn bà, được giao phó 
công việc tÊ gia nội trợ. 


Do sự phân công hợp lý ấy; 
người đàn bà sống gần các con 
hơn, và do sự gần gủi thường 
xuyên, sự sẵn sóc từ miếng ăn, 
giấc ngủ, người đàn bà có một 
ảnh hưởng rất lớn đối với đời 
sống tỉnh thần và vật chất của 
đứa trẻ, Nên chi, nếu ngày nay, 
người phụ nữ không còn cam 
phận sống trong ngưỡng cửa gia 
đình nữa, thì tôi muốn nói với 
các bạn là, nếu cần phải đi làm 
và nếu được tự do chọn lựa một 
nghề đề mưu sinh, các bạn nên 
chọn một nghề nào cho phép các 
bạn có thề vừa làm việc, vừa sống 
gần các con đề giáo dục và săn 
sóc chúng nó, 

Nếu phải đi làm ngày hai 
buôồi, thì các bạn cũng phải cố 
gắng chống lại sự mệt mỏi tự 
nhiên, phải tô chức một nếp sống 
trong đó các con của bạn có dịp 
nghe các bạn nói chuyện và các 
bạn có dịp nghe các con tâm 
tình, 


Chỉ khi nào người đàn bà 
làm được như thể, thì sự góp 


6 


mặt của phụ nữ ngoài xã hội 
mới được xem là ích lợi, vì 
theo quan niệm riêng tôi, sử 
mạng thiêng liêng và cao quí rhất 
của người đàn bà, là phụng sự 
cho chồng, săn sóc và giáo hóa 
các con, sau đó, mới có quyền 
nghĩ đến những hoạt động khác. 

Vậy đã nhận thức vai trò 
quan trọng của gia đình đối với 
con cái như thể, bậc làm cha rnẹ 
phải giáo dục con theo đường 
hướng và phương cách nào cho. 
có hiệu quả ? 


IL.— ĐƯỜNG HƯỚNG VÀ 
PHƯƠNG CÁCH GIÁO DỤC: 


a) Đường hướng giáo dục : 


Nói đến đường hướng giáo 
dục, tức là định nghĩa hai chữ 
giáo dục theo quan niệm của kẻ 
làm cha mẹ. 


Vừa rồi SN một buồi nói 
chuyện, một ông bạn giáo sư đã 
định nghĩa hai chữ giáo dục như 
sau: « Giáo dục tức là xây dựng 
trẻ em trở thành con người đắc 
lực cho bản thân, cho gia đình, 
cho quốc gia và xã hội. » 


"Thoạt tiên tôi nghĩ rằng định 
nghĩa của ông có vẻ không đi 
sát với thực tế, vì tôi vẫn cồn 
nghĩ, những người làm cha mẹ, 
khi sanh ra đứa con, ý nghĩ đầu 
tiên của họ khi nói đến giáo dục 
con cái, có lẽ họ không nhắm vào 
những gìích quốc lợi dân đâu, 
mà họ chỉ có một ý muốn rất 
giản dị và ích kỷ là làm thế nào 
cho con họ được hạnh phúc. 

Tôi nghĩ rằng phần đông cha 
mẹ đã nghĩ như thể, vì là một 
người mẹ, chính tôi cũng đã có 
ý nghĩ tâm thường và ích kỷ 
như thế thôi, 


Rồi từ ý muốn tần thường 
và ích kỷ đó, tôi cế tìm ra đường 
hướng đề dắt dẫn các con tôi 
sao cho lớn lên nó được hạnh 
phúc, và trên con đường tìm hạnh 
phúc ấy, tôi đã gặp lại ông giáo 
sư vì tôi đồng ý với ông về 
định nghĩa như kề trên, 


Thật vậy, trên con đường 
tìm hạnh phúc, tôi đã nghĩ con 
người chỉ có thề hạnh phúc khi 
được sống một cuộc đời có ý 
nghĩa. 


Mà ý nghĩa của cuộc đời là 
gì, nếu không là được sống tự do 
và được lòng mến thương cùng 
sự kính trọng của mọi người. 


Và muốn được sống tự do, 
điều kiện cốt yếu là phải có một 
nghê tinh vi trong tay. Với nghề 
ấy, ta sẽ tạo được sự nghiệp, 
nhờ hào ý chí và khả năng của 
riêng ta. Như thế ta sẽ khỏi lệ 
thuộc vào ai, khỏi phải vì bất tài 
mà phải vào luồn ra cúi, khỏi 
phải vì miếng ăn; mà phải nói 
những gì lòng mình không muốn 
nói, làm những gì mà lương tâm 
mình không cho phép làm. Muốn 
được vậy, kẻ làm cha mẹ phải cố 
dạy conhọc hành cho đỗ đạt, 
học nghề cho tính vi, và như 
thế tức là xây dựng trẻ em trở 
thành con người đắc lực cho bản 
thân nó› vậy. 


Nhưng con người không thề 
hoàn toàn hạnh phúc với đời sống 
thừa thãi về vật chất, nhưng 
nghèo nàn về tỉnh thần. 

Tôi nghĩ rằng con người chỉ 
có thề thật sự hạnh phúc khi 
được sống trong tình mến thương 
và lòng kính trọng của kẻ khác. 
Mà muốn được kính trọng và 
mến thương, con người không 


thề chỉ biết sống ích kỷ, biết có 
mình, mà phải biết quên mình, 
sống cho kẻ khác, sống cho xứ 
sở, quê hương của mình. 


Vì vậy, kẻ làm cha mẹ phải 
giáo dục con cho nó nhớ nguồn 
gốc nó, thương yêu dân tộc nó; 
hi sinh cho xứ sở quê hương và 
những người có công ơn đối với 
nó; hay vô phước hơn nó. Và 
khi dắt dẫn con cái trên đường 
hướng ấy, tức là cha mẹ đã ‹xây 
dựng trẻ em trở thành con 
người đắc lực cho gia đình, cho 
quốc gia và xã hội vậy. 


Cho nên, tôi quan niệm rằng, 
muốn giáo dục các con tôi, tức là 
muốn tạo hạnh phúc cho chúng 
nó, tôi phải giúp cho nó có 
đủ khả năng đề tạo lập sự nghiệp, 
tôi phải dạy cho nó biết nguồn 
vui trong bồn phận, tôi phải huấn 
luyện cho nó có một tâm hồn 
cứng cỏi đề chịu mọi thử thách 
của cuộc đời, tôi phải cho nó 
xem cái chết là một điều không 
thề tránh, cái nghèo không phải 
là cái nhục, mà nhục là đã phải 
vì miếng đỉnh chung, mà vào 
luồn ra cúi, mà xão trá, gian 
tham. 


Tôi tin rằng một khỉ giáo 
dục được con tôi có quan niệm 
về cuộc sống như thế, tôi đã 
giúp được con tôi đạt đến hạnh 
phúc trọn vẹn của cuộc đòi, và 
làm được vậy, tôi đã làm tròn 
sứ mạng thiêng liêng mà Tạo hóa 
đã giao phó cho tôi. 


Và đề giáo ục dcho đứa trẻ 
biết bồn phận đối với tồ quốc 
với xã hội, với gia đình, tôi nghĩ 
chúng ta khỏi cần tìm đâu xa 
hơn các giáo điều trong Kinh 
thánh, trong giáo lý nhà Phật 


7 


xà trong phép ‹Nhân, nghĩa, lễ, 
trí, tín» của ta, mà đại khái, tôi 
có thề dạy con tôi như' sau : 


— Con phải biết thương yêu 
nước non, và nòi giống của con. 


— Con phải thờ kính cha 
mẹ. 


—Con không được tham 
lam của người. 


— Con không làm điều 
thương luân, bại lý, 


— Con không được nói `xấu 
người khi vắng mặt. 


— Con không đề lòng thù 
hận một ai. 


— Con không được làm 
những gì mà con không muốn 
cho người khác làm đối với con. 


— Con phải biết thương yêu 
những người không được may 
mắn bằng con. 


— Con phải tha thứ cho 
người, mà phải nghiêm khắc với 
mình v.V..« 


b) Phương cách giáo dục. 


Trên con đường xây dựng 
hạnh phúc theo quan niệm trên, 
cha mẹ phải có phương pháp nào 
đề giáo dục cho có hiệu quả ? 


Trước khi nói đến phương 
pháp giáo dục, tôi nghĩ cần phải 
nói đến hai điềm, mà theo tôi, 
không kém phần quan trọng trong 
việc đào tạo đứa trẻ. 


Tôi muốn nói đến việc sinh 
sản, mà theo quan niệm cồ xưa 
của ta, xem ‹ Nhà đông con là 
nhà có phước» Tôi nghĩ rằng 
người làm cha mmẹ phải nhận thức 


8 


bồn phận nặng nề của mình đối 
với mọi đứa con, phải tính sao 
cho số con không quá với tài lực 
của mình, hầu có đủ sức giáo 
dục chủng cho đến nơi đến 
chốn. 


Tôi nghĩ rằng đề cập đến 
điềm này, sẽ làm phật ý nhiều 
người, nhưng tôi không thề 
không nói ra được, khi mà 
vấn đề này chẳng những đã được 
nhiều nước trên thế giới đang tìm 
phương giải quyết vì sợ nạn 
nhân mãn, mà riêng tôi, tôi cho 
là quan trọng, không vì nạn nhân 
mãn, mà vì đã quá đau lòng thấy 
đa số gia đình Việt Nam, sức chỉ 
đủ nuôi 3 con, lại phải cứu mang 
cả chục đứa, đề rồi cả gia đình 
sống nheo nhóc, cha mẹ, con cái 
không đủ no, nói chỉ đến việc 
cho con đi học, hay lưu tâm giáo 
hóa nó trở nên người có ích 
cho nước nhà hoặc xã hội, hay 
chính bản thân nó. Trong tình 
trạng ấy, nước nhà, xã hội sẽ 
thu nhận thêm một số người có 
thề gọi là gánh nặng, mà riêng 
đối với đứa trẻ, nếu nó hư hỏng 
oán đời, hại người, nghĩ cho 
cùng, nào phải đâu lỗi của nó. 


Vậy đề cho đứa trẻ hạnh 
phúc, kẻ làm cha mẹ phải cho nó 
có điều kiện đề được hưởng 
một nền giáo dục hoàn toàn, mà 
điều kiện đầu tiên là tránh cho nó 
cái cảnh bị xem là thừa thải. 


Điều thứ hai, là cha mẹ phải 
tạo một bầu không khí thuận lợi 
cho việc giáo dục. Bầu không khí 
thuận lợi đó là một cảnh gia đình 
êm ấm. Phải làm sao cho đứa trẻ 
thấy gia đình là nơi có thê tìm 
thấy sự antoàn và tình thương. 
Dù có bắt buộc cãi vã, thì sự cãi 
vã ấy chỉ được phanh phui khi 


m— 


vắng mặt, hay trong giấc ngủ của 
chúng đó. 

Nhìn cha mẹ cãi vã mãi, đứa 
trẻ sẽ thấy bớt đi lòng yêu kính 
đối với cha mẹ, vì đối với tâm 
hồn thơ ngây của đứa trẻ, cha 
nó là một ông thánh, mệt ông 
vua có đủ uy quyền; và mẹ nó; 
tượng trưng cho sự dịu dàng, 
tình thương bao la, cho những 
gì đẹp đẽ thanh cao nhứt. Như 
vậy cảnh tượng hai người cãi 
nhau, nói xấu nhau, sẽ làm sụp 
đồ ấn tượng tố: đẹp của nó đối 
với cha mẹ nó, nó sẽ thấy ba nó 
bớt uy nghi đi, mẹ nó không còn 
là bà tiên dịu hiền như nó bằng 
tưởng tượng, 


Mà muốn cho đứa trẻ nhận 
chịu dễ dàng sự dắt dẫn của cha 
mẹ nó, chúng ta không thề làm 
sụp đồ nơi lòng kính trọng đối 
với cha, và sự thương yêu đối 
với mẹ, vì không ai có thề phủ 
nhận quyền uy và tình thương, 
là hai yếu tố cần thiết đề khuất 
phục con người. 


C6 một số con tương đối 
vừa phải, tạo được một cảnh gia 
đình êm ấm thuận hòa rồi, kẻ 
làm cha mẹ phải ví mình như 
qkhuôn vàng, thước ngọc› tức là 
phải làm gương mẫu cho các con. 
Đó là phương pháp giáo dục hữu 
hiệu shất. 


Thật vậy. người ta ví đứa 
trẻ như con khỉ, với đặc tính bắt 
chước, như một cục sáp, mà 
mọi sự rờ mó đều đề lại trên 
mình những dấu tay. 


Vì vậy, cha mẹ không nên 
quên rằng mọi lời nói, mọi cử 
chỉ của mình, đều có những lỗ 
tai, những cặp mắt đang chứ 
ý, đang rình mò, đề bắt chước 


rập khuôn. Và không có gì mỉa 
mai hơn cảnh một người cha, dạy 
con đừng gian tham, mà thỉnh 
thoảng ông lại tiếp những người 
khách lạ mang của quí hay tiền 
bạc đến biểu xén ông, đề cầu xin 
một sự dễ dãi, hay một ân huệ, 
trước cặp mắt tò mò và đôi tai 
thính nghe của đứa trẻ. Không 
còn gì vô lý hơn khi một bà mẹ 
đạy con phải hiếu thảo với mẹ 
cha, mà chính bà, bạc đãi cha mẹ 
nghèo. Không còn gì não nề hơn 
cảnh một gia đình nói đến nước 
non, xứ sở trong khí mà mọi 
hành động của họ đều hướng 
vào việc tạo cho được một cơ sở 
ở ngoại quốc phòng khi nơi 
đây không còn là thánh địa đề 
cho họ hốt bạc, sống phè phởn, 
họ sẽ không ngần ngại bỏ nước, 
bỏ dân. 

Đừng làm cho đứa trẻ có 
cảm giác cha mẹ nó đang thực 
hành câu ‹Làm những gì tao nói, 
đừng làm những gì tao làm.» 


Không có một bài học nào 
dễ nhớ cho bằng đứa trẻ thấy 
những gì ta muốn dạy nó, được 
chính ta thi hành. 


Chẳng những cha mẹ cần 
phải làm gương mẫu cho con, mà 
còn phải đề ý đến từng đứa một, 
đề tùy tâm tánh của mỗi đứa, 
mẹ áp dụng một lối dạy dỗ riêng. 


Trong cuốntEes idé¿$ moderntes 
sar les enfantss ông Alred  Binet 
đã cho rằng chúng ta có 3 phương 
cách đề giáo dục đứa trẻ : 

1) Không can thiệp (l'absten- 
tion) 

2) Dùng những cách trừng 
trị (les moyens répressiƒs) 

3) Dùng những câch đề kích 
thích (les moyens excitateurs) 


Theo cách thứ nhứt, cha mẹ 
đề cho con cái tự do hoạt động 
và chỉ can thiệp khi hết sức cần, 
vì những người chủ trương 
phương pháp nầy cho rằng không 
có một bài học nào quý giá hơn 
bài học thiên nhiên, bài học của 
đời. Nhưng theo ông Alfred 
Binet, thì phương pháp ‹không 
can thiệp; không thề là một 
phương pháp hoàn bị, vì cạm 
bẫy cuộc đời quá nhiều, ta không 
thề ngồi yên nói câu «đề đời dạy 
nó» mà nhiều khi ta phải can 
thiệp đề dắt dẫn kịp thời đứa 
trẻ. Theo ông, trong phương pháp 
không can thiệp» ta có thề rút 
tỉa ý kiến của phương pháp nầy, 
là nó gầy một ý thức trách nhiệm 
cho đứa trẻ, nhưng cha mẹ cần 
phải hòa hợp phương pháp sau 
là : dùng cách trừng trị và dùng 
sự kích thích. 


Khi nói đến phương pháP 
trừng trị, thường thường người 
ta nghĩ ngay đến những trận đòn; 
nhưng theo ông AIlfred Binet, 
giáo dục là gợi lên ý niệm về đạo 
lý và tất cả những phương pháp 
giáo dục đều nhắm một tác động 
tinh thần, cho nên đối với nhà 
giáo dục nầy những gì gây một 
đau đớn về thề xác trong phương 
pháp giáo dục, phải được cha mẹ 
xem là ngoại lệ. 

Đối với ông, nói đến trừng 
trị là nhằm gây cho đứa trẻ một 
cảm giác nặng nề, một sự e dè 
lo sợ, làm cho đứa trẻ rụt rè 
trước.hành động. Một lời trách 
móc trong bầu không khí trang 
nghiêm, với một giọng trầm nặng, 
và oai vệ, trước nhiều người 
chứng kiến; hoặc kêu vào phòng 
riêng, cát nghĩa ôn tồn, sẽ có 
hiệu quả bằng mười lẫn roi vọt. 


10 


Nhưng theo nhà giáo dục 
nầy, thì phương pháp hiệu quả 
nhứt, là phương pháp thứ ba, 
theo đó cha mẹ phải kích thích 
đứa con, vì chỉ có phương pháp 
nầy mới gây được cho đứa nhỏ 
một sự phấn khởi trong việc làm, 
một niềm vui trong cuộc sống, 


Muốn kích thích đứa bé, 
không gì hơn làm cho nó đề ý, 
đến việc mà mình muốn cho nó 
làm, và đề nó đề ý cha mẹ 
nên tỏ cho nó thấy là chính 
mình cũng muốn biết về vấn đề 
đó. Nên hỏi nó, tranh luận với 
nó đôi khi giả bộ nhờ nó chỉ 
biều thêm, nói mình đã quên 
hoặc không thì giờ tra cứu, hoặc 
nói trái lại, đề cho nó có dịp tỏ 
ra am hiều vấn đề. 


Trong phương pháp kích 
thích có thề dùng sự ban thưởng 
dùng lời khen ngợi hay là giao 
cho nó những công tác có tính 
cách tin cậy. 


a) Có người trách việc ban 
thưởng, vì cho làm vậy sẽ gây 
tỉnh thần ganh đua giữa các anh 
chị em, lam tăng lòng ích kỷ, 
cao ngạo cho đứa trẻ, làm mất 
nơi nó lòng tốt và tình thương 
cần phải có giữa chị em. Đề tránh 
hậu quả ấy, không: phải ban 
thưởng khi đứa nầy học giỏi hay 
ngoan ngoãn hơn đứa kia, mà ban 
thưởng khi so sánh nó với ngày 
hôm qua, và nó ngày hôm nay. 


b) Về việc khen ngợi, cũng 
phải chú ý cần phải chọn dịp 
đề khen, chuyện đáng khen mới 
khen, đề tránh gây cho đứa 
nhỏ tính tình cao ngạo quá đáng 
vì thấy được khen trong mọi 
chuyện lớn bé, 


c) Theo ông Alfred Binet, 
đối với đứa trẻ khó dạy, học dở, 
phương cách giao phó tróch nhiệm 
là một phương cách hay nhất, 
vì nếu không có cách nầy, làm 
sao có dịp đề ban thưởng hay 
ngợi khen nó. Đối với những đứa 
nầy, khi ta giao phó cho nó một 
công việc gì, nó sẽ nghĩ làta tin 
cậy nó, nó sẽ tin nơi nó, và sẽ 
cố gắng làm tròn sử mạng cho 
đẹp lòng người tin nó, và lần 
lần việc cố gắng lúc đầu tiên sẽ 
thành một thói quen và giúp cho 
nó không còn là nó trước kia 
nữa. 

Nói đến giáo dục con cái, 
thường khi cha mẹ chỉ nghĩ đến 
đào tạo phần trí óc; mà quên đi 
phần thề xác của đứa bé, trông 
khi mà những nhà lưu tâm đến 
vấn đề giáo dục, cho việc săn 
sóc phần xác không kém quan 
trọng hơn phần hồn. 


Bác sĩ Victor Pauchet, khi 
kêu gọi kẻ lam cha mẹ, cho rằng 
« tương lai con các người ở 
trong tay của các người › đã 
khởi đầu bằng câu ‹hãy võ trang 
thân thề nó› và ôog khuyên cha 
mẹ hãy săn sóc đến sức khỏe của 
con, dạy cho chúng biết giữ vệ 
sinh và tập thề dục đề chúng trở 
nên những đứa trẻ có sức khỏe 
tà theo ông, thiếu điều kiện ấy, 
đứa trẻ khó thành công được. 


Chẳng hạn, ông cho rằng mỗi 
chúng ta đều có một số hạch 
tuyến (glandes endocrines) mà sự 
phát tiết của nó đi thẳng vào cơ 
thề, chẳng những đóng một vai 
trò quan trọng trong việc nuôi 
dưỡng các tế bào, các bộ phận 
trong mình chúng ta, mà còn ảnh 
hưởng đến bộ óc của chúng ta, 
đến mọi hành động của chúng 
ta nữa, Theo ông, tùy theo trạng 


thái thường hay bất thường các 
hạch tuyến ấy, đứa trẻ có thề là 
đứa lười biếng, hay siêng năng, 
bình tĩnh hay cau có, thông minh 
hay ngu đần, Và ông khuyên cha 
mẹ cần trách những hoàn cảnh 
gây tác dụng tai hại cho sự tiết 
hạnh của đứa trẻ, cũng như cho 
đứa trẻ sống trong một nơi 
thuạn lợi cho hoạt động điều 
hoà của các hạch tuyến, 


Hoàn cảnh bất lợi cho việc 
hoạt động điều hoà của các hạch 
tuyển, theo bác sĩ Victor Pauchet 
là các bệnh cảm mạo, bịnh sưng 
lỗ tai v.v... và các đứa trẻ con 
những người nghiện rượu và 
mang bệnh phong tình, 


_ Và hoàn cảnh thuận lợi đối 
với ông là ánh sáng, là thoáng 
khí, thề dục và mọi hoạt động 
bằng tay chân. 


Đề kết luận về vai trò của 
cha mẹ trong việc giáo dục con 
cái, tôi thấy không thề không nói 
đến sự nhầm lần, mà theo tôi, 
hiện nay rất nhiều gia đình đang 
mắc phải. 

Đó là sự mong muốn bằng 
cấp, mà các người làm cha mẹ đã 
gây ra trong tính thần đứa con. 
Sự mong muốn quá độ ấy đã 
khiến nhiều cha mẹ làm khô các 
đứa con, làm hư hỏng cuộc đời 
của nó, 


Vẫn biết việc tha thiết cho 
con học hành đỗ đạt, được làm 
những nghề được xã hội trọng 
vọng, được xem làcao quý; là 
móng tưởng chính đáng của tất 
cả người làm cha mẹ. Nhưng 
chúng ta không quên rằng, khí 
tự cho mình có bồn phận giáo 
dục con, và khi định nghĩa hai 
chữ giáo đục tức là giúp cho 


II 


con ta được hạnh phúc, ta không 
thề muốn làm cho có hạnh phúc 
bằng cách bắt buộc nó sống một 
cuộc đời trái với tâm tánh của 
nó, ta không thề ép nó đoạt cho 
được mãnh bằng mà nó không đủ 
khả năng đề đoạt, gây cho nó 
tỉnh thần chản nản, nỗi khô sở 
của một người cảm thấy mình là 
đứa bỏ đi. 


Thà giúp cho đứa trẻ làm 
một người thợ chuyên môn giỏi, 
hơn là bắt nó lặn hụp với mãnh 
bằng tú tài phí của nó đi 5, 3 
năm, đáng lẽ là quí giá đối với 
nó, đề tạo cho nó một nghề tính 
vi, với nghề tinh vi ấy, nó có thề 
có cuộc đời bảo đảm hơn, nó sẽ 
không là con người ganh tị, oán 
đời, trách mình, là một gánh nặng 
cho xã hội. 


II.— HIỆN TÌNH CỦA 
GIA ĐÌNH VIỆT NAM 


Chúng ta đã nhìu nhận hoàn 
cảnh gia đình có một ảnh hưởng 
sâu đậm đối với đứa trẻ. Chúng 
ta đã thấy tùy nơi sự uốn nắn 
của cha mẹ, đứa trẻ sẽ có nhiều hi 
vọng trở thành đứa trẻ có giáo 
dục hay không? Tôi nói có nhiều 
hi vọng. mà không nói chắc chắn 
vì như chúng ta đã thấy ở đoạn 
trên, đứa trẻ còn là phản ảnh 
của 2 hoàn cảnh khác nữa, đó 
là học đường và xã hội, 


Nhưng nhìn vào xã hội Việt 
Nam hiện nay, chúng ta thấy một 
số lớn gia đình đã không gánh 
trách nhiệm giáo dục cúa mình. 


Tôi nhận thấy có 3 hạng 
gia đình không chịu làm bồn 
phận, hay không thề làm bồn 
phận đối với con cái. 


12 


a) Thứ nhất là những gia 
đình dư ăn dư đề, nhưng bị 
quyến rũ của cuộc sống vật chất, 
nên cả vợ lẫn chồng đều lăn 
mình vào việc kiếm thật nhiều 
tiền. Những người làm cha mẹ 
nấy vẫn thương con, nhưng quan 
niệm rằng muốn cho con được 
hạnh phúc, họ chỉ cần phải có 
thật nhiều tiên, vì họ nghĩ, với 
tiền, họ mua gì cũng được, Và 
thực tế, cho thấy họ có thề mua 
được. Nhưng những đứa trẻ 
được giáo dục bởi những người 
giúp việc thiểu học, những đứa 
trẻ sống trong bầu không khí 
mua quan, bàn chức trong một 
gia đình mà ý nghĩa cuộc đời là 
phải có thật nhiều tiền, thử hỏi 
đứa trổ ấy, sau này có thề là 
một con người có giáo dục theo 
quan niệm xây dựng đứa trẻ có 
íchcho quốc gia, cho dân tộc 
chăng ? 


b) Một hạng thứ hai, là 
những gia đình vì quá thiếu thốn, 
mà cả vợ lẫn chồng đều phải 
là m quần quật suốt ngày, họ 
phú mặc đàn con cho vĩa hè, cho 
hàng xóm, 


cì)ạ Một hạng thứ ba là 
những gia đình, mà cả cha mẹ 
đều ý thức được trách nhiệm 
của mình nhưng phải đành buông 
trôi vì bất lực. Bất lực vì xã hội; 
như cơn gió lốc, đã lôi cuốn các 
đứa con của họ ra khỏi vòng 
phục pháp gia đình. 

Với đà tiến triền của phong 
trào ham mê vật chất, với tình 
trạng chiến tranh xô đầy những 
gia đình nông thôn ra thành 
thị, mà vốn liếng chỉ có đôi tay 
không và đàn con bỡ ngỡ, hiện 
nay, coa sô cha mẹ không làm, 
hay không thề làm tròn bồn phận 


của mình, đã gia tăng đáng ngại. 


Ngoài ra, chưa kề là số còn 
lại, cha mẹ có ý thức được bồn 
phận mình, nhưng vì thiếu kiên 
nhân, hoặc thiểu kinh nghiệm, 
đã không đáp ứng được nhu cầu 
của thanh thiếu niên, 


Và hậu quả của tình trạng 
trên là sự tăng gia đến mức 
độ đáng ngại của thanh thiếu 
niên du đãng trong xã hội ta. 


I1V.— BIỆN PHÁP CẢI THIỆN 
TÌNH TRẠNG THANH THIẾU 
NIÊN DU ĐẤNG VÀ 
THIẾU GIÁO DỤC. 


Chúng ta đã nhìn nhận 
thanh thiểu niên là phản ảnh 
của 3 hoàn cảnh : gia đình, học 
đường và xã hội, 


Vậy đề cải thiện tình trạng 
thanh thiếu niên hư hỏng, chúng 
ta không thề chỉ bắt đầu từ con 
bịnh như ta đã thấy người lớn 
làm từ trườc đên nay, mà chúng 
ta phải trị bịnh từ nguồn gốc, 
từ căn bệnh, và chúng ta phải 
can đảm nhận rằng căn bệnh của 
thanh thiểu niên bắt nguôn từ 
người lớn. 


Những người lớn vì bã lợi 
danh, đã bất kề sĩ khí nho phong, 
bất kề dân tộc; non nước. 


Vì tham tiền, cha mẹ đã nêu 
gương xấu bằng một cuộc sống 
không lý tưởng, bằng một sự gạt 
bỏ nhơn, nghĩa, lễ, trí, tín là nền 
tăng đạo đức cồ truyền Việt 
Nam. Vì sợ khó, mà một số cha 
mẹ đã bỏ liều không giáo dục 
con em, đề khi chúng hư hỏng 
lại quy tội cho chánh quyền, 
cho trường học, trong khi mà 


vấn đề giáo dục thanh thiếu 
niên là trách nhiệm chung của cha 
rne, thầy giáo, và chánh quyền. 


Vì tham tiền mà một số đông 
chủ trường đã biến trường học 
ra cái máy làm tiền, nêu thay vì 
quan niệm trường học là nơi 
đào tạo lớp người trẻ cho tương 
lai xứ sở, họ chỉ quan niệm mở 
trường là một phương kế sinh 
nhaìi. Đề rồi từ quan niệm ấy, 
thay vì lấy cái phầm làm mục 
đích của trường, người ta chỉ 
quan tâm đến số lượng nên 
trường học khi cần phải áp dụng 
kỹ luật đề kiện toàn cái phầm lại 
mau mau chìu theo sở thích của 
học trò, đề giữ cho được số 
lượng; khiến cho đám trẻ bị mất 
đi một cơ hội gột rửa bớt những 
gì mà xã hội không tốt đã gieo 
vào lòng nóớ. 


Vì chỉ thấy cái lợi riêng 
mình, mà một số văn nghệ sĩ, 
thay vì dùng tài năng đề phát 
huy văn hóa dân tộc, dắt dẫn 
thanh thiếu niên trên đường 
phụng sự lý tưởng như nhóm Tự 
Lực Văn Đoàn đã làm, thì số 
nghệ sĩ này đã đầu độc thanh 
thiếu niên bằng những ấn loát 
phầm đồi trụy, khiêu dâm, 


Và tai hại hơn hết, là một số 
người nắm vận mạng quốc gia, 
từ lâu nay, thay vì áp dựng một 
chánh sách huấn luyện "hay nâng 
đỡ, đề đào tạo cho xứ sở một lớp 
người có tư cách, có nhiệt tình, 
trái lại, họ đã không ngần ngại 
dùng bã lợi danh, dùng tuyên 
truyền xảo trá đề biến các thanh 
thiếu niên làm dụng cụ, phụng 
sự cho quyền lợi riêng tư của 
họ. 


Vì mục đích chỉ là đề kiếm 


13 


người làm hậu thuần phụng sự 
cho quyền lợi riêng tư của họ, 
nên phững người này chỉ biết 
raua chuộc cảm tình. Mua chuộc 
không phải bằng đời sống đạo 
đức hav vào chân tài của họ, mà 
họ chỉ biết lây bả lợi danh hay 
thủ đoạn xảo trá đề quyến rũ 
tbanh niên, gây sự ganh tị, chia 
rẽ giữa nhóm nầy vớin nhóm 
khác, biến những tâm hồn thơ 
ngây thanh những tâm hồn vân 
đục, biến bạn ra thù, làm cho xứ 
sở mất đi nguồn sinh lực quý giá 
cần thiết cho việc kiến tạo quốc 
gi2‹ 


Vì vậy, nếu muốn cải thiện 
tình trạng thanh thiếu niên du 
đãng và sa đọa hiện nay, thì 
biện pháp mạnh do chính quyền 
trù định, chỉ có thề dùng làm 
một biện pháp cấp thời có tính 
cách làm gương, nhưng song 
song với biện pháp mạnh, chánh 
quyền cần phải lấy việc giáo dục 
thanh thiếu niên làm một quốc 
sách với sự phối hợp của nhiều 
bộ, gồm có Bộ Quốc Gia Giáo 
Dục, Bộ Thanh Niên, Bộ Thông 
Tin và Bộ Xã Hội. 


Theo tôi nghĩ, trong thời 
buồi nào, thanh thiếu niên cũng 
là thành phần trong trắng nhứt. 
Mỗi một đứa trẻ lớn lên, đều 
ôm mộng lâp biền vá trời, Nếu 
cha mẹ khéo hướng dẫn, nếu 
chánh quyền có một chánh sách 
hữu hiệu thì đám thanh thiếu 
niên ấy sẽ là những con người 
hăng say nhứt đề phụng sự cho 
quốc gia dân tộc. 


Vì vậy tôi nghirằng đã đến 
lúc người lớn cần phải làm sáng 
tỏ chủ nghĩa quốc gia, bằng một 
cuộc cách mạng bản thâa và cách 
mạng xã hội. 


14 


Cách mạng bản thân đề gây 
lại lòng tin tưởng cho thanh 
thiểu niên, đã từ lâu, không còn 
tin và kính yêu người lớn nữa, 
vì những người này chỉ biết 
dùng bả lợi danh đề mua chuộc, 
mà chưa dùng được tài, đức đề 
thâu phục nhân tâm. 


Cách mạng bản thân bằng 
cách lấy cần, kiệm, liêm, chính 
làm phương châm cho mọi hoạt 
đông của mình, đề từ đó, tái lập 
uy quyền, là điều kiện thiết yếu 
của rnọi trật tự xã hội. 


Cách mạng xã hội đề làm 
tạng rỡ chủ nghĩa quốc gia, với 
những chương trình ích quốc, lợi 
dân, vớisự phá bỏ bất công và 
tham những, với sự trọng dụng 
những kẻ có lòng, và đào thải 
hạng người marg nặng óc bè 
phái, quan liêu. 

Tôi tin rằng, nếu chúng ta 
thực hiện được cuộc cách mạng 
bản thân và cuộc cách mạng xã 
hội ấy, thì đám thanh thiếu niên, 
và trong đó có cả đám người lớn, 
sẽ không còn nhìn đời bằng cặp 
mắt dửng dựng, vô trách nhiệm, 
hay dùng mọi thủ đoạn đề cướp 
bóc, hưởng cho kịp, như họ đã 
làm mấy lâu nay, vì từ đây họ đã 
thấy họ chiến đấu cho ai, và vì 
sao, thí dụ có chết, họ cũng không 
màng mạng sống, bởi họ sẽ không 
phải tủi hồ với bạn bè họ, với 
thế hệ sau, là họ đã chết vì phụng 
sự cho một xã hội thúi nát và bất 
công, mà họ đã chết vì một lý 
tưởng, trong đó họ vẫn biết lấy 
công bằng và nhơn ái làm nền 
tãng. 

Song song với cuộc cách 
mạng xã hội nơi phía những 
người nắm vận mạng quốc”gia, 
những người chủ trương, phững 


TU TC: ? ÂN 


giáo sư, những văn nghệ sĩ 
cũng phải ý thức trách nhiệm và 
vai trò quan trọng của mình trong 
việc đào tạo và hướng dẫn thanh 
thiếu niên đề xoá bỏ những tệ 
trạng đã trình bày như trên, 

Nhưng vai trò quan trọng 
hơa hết vẫn là vai trò của cha 
mẹ. 


Từ bây giờ, kẻ làm cha mẹ 
phải nhận thức rõ sự nguy hại 
của vấn đề thanh thiếu niên du 
đãng và mất dạy, đề tự mình gánh 
lấẩy trách nhiệm nặng nề mà 
không ai có thề thay thế cho 
mình được. 

Đến đây tôi lại phải nói đến 
đàn bà chúng tôi, vì kiah nghiệm 
bản thân cho tôi thấy rằng, nếu 


- người đàn bà không gánh lấy 


trách nhiệm nầy, thì các con 
chúng ta sẽ khó trở nên người 
có giáo dục được, vì người đàn 
ông, ngoài công việc ở sở ra, chỉ 
cầu mong được yên tĩnh. Họ sẽ 
thiếu kiên nhẫn đề nghe các con 
khiếu nại, họ sẽ không dành thì 
giờ đề nghe chúng kề những 
chuyện xảy ra ở trường ở nhà, 
họ sẽ không chịu khó bày vẻ 
những cauyện đời xưa có tánh 
cách giáo dục cầu thiết cho đời 
sống tỉnh thần của các con họ. 


Chúng ta không thề giao phó 
trách nhiêm nầy cho ai khác, vì 
ai khác, dầu là người cha thương 
con đến đâu chăng nữa, cũng 
không thề làm trọn vẹn vai trò 
mà dường như Tạo hóa đã dành 
sẵn cho người đan bà, với những 
đức tánh thiên nhiên là lúc nào 
cũng có một tình thương bao la 
với con cái, và lòng nhẫn nại vô 
biên. 


Và sau rốt, đề góp phần vào 


việc cải thiện tình trạng thanh 
thiếu niên vô giáo dục; tôi xin 
phép trình bày cùng quí vị; và 
nhứt là cùng Hiệp Hội Giáo Dục 
Công Giáo một ý kiển mà tôi 
nghiền ngẫm từ lâu và tôi tin 
rằng nếu thực hành được, sẽ có 
hiệu quả. 


Tôi nhận thấy những trẻ nhỏ, 
con nhà nghèo, phần đồng, thất 
học và gần như không được giáo 
dục, vì độ 7 8 tuôi la chúng nó 
phải coi nhà, giữ em, giúp cha 
mẹ rồi, và cha mẹ chúng vì làm 
việc suốt ngày cũng có, vì không 
thấy giáo dục là cần thiết cũng 
có, nên phó cho hàng xóm, cho 
via hè, 


Nghĩ đến những đứa trẻ nầy, 
và thấy rằng đó là đa số trong 
xã hội Việt Nam, tôi ôrma mộng ra 
một tờ báo, và với số lòi của 
tờ báo, mở ra những lớp dạy 
nghề, 


Ra tờ báo ấy, tôi cốt nhắm 
mục đích chánh là thương mãi, 
và giáo dục là phụ thuộc, vì tôi 
thấy muốn cho tờ báo được đọc 
nhiều không thề đóng khung tờ 
báo trên quan điềm giáo dục, thà 
dành mỗi ngày một cột nhỏ về 
giáo dục đề tập lần lần cho độc 
giả quen, hơn là viết chuyện mà 
không có người đọc nhiều, 


Tôi hí vọng tờ báo sẽ có 
lời, với số lời ấy, tôi sẽ mua, 
hay mướn một thửa đất trong 
các xóm lao động, Tôi huấn luyện 
phương cách giáo dục cho những 
người thương phế binh có sẵn 
nghề. Tôi cất nhàcho người đó 
ở, tôi trả lương cho họ, đề Eọ 
dạy nghề lại cho đám trẻ không 
được cha mẹ cho đi học, mà phải 
ở nhà, coi nhà coi em, 


15 


Đây không phải là trường học, 
vì đứa trẻ tự do đến, tự do đổi, tự 
do đắt em nó lại, đề vừa coi 
em, vừa tập nghề, vừa được giáo 
dục. Người dạy nghề sẽ quyển rũ 
nó đến bằng phương cách riêng 
của họ. Và kinh nghiệm làm mẹ 
cho phép tôi tin là phương pháp 
này sẽ thành vông, vì trẻ con, 
nểu làm biểng học chữ, thì trái 
lại, rất ưa tự tay làm được món 
gì, và không thích đọc luận lý, 
nhưng lại ưa nghe kề chuyện. 
Người dạy nghề không phải từ 
đâu đến mỗi ngày, mà là người 
hàng xóm, hiền lành, tốt bụng, 
chịu khó kề chuyện, chịu khó 
dạy nghề bất cứ lúc nào, như 
thế người này sẽ có thề vừa là 
người giáo dục trẻ nít, mà còn 
là người cố vấn của mọi gia đình 
trong xóm. Và người này sẽ 
được nghe lời hơn cô trợ tá xã 
hội, hay thầy, cô giáo mỗi ngày 
đến có giờ nhứt định. 


Mộng của tôi chắc không 
thành được vì vượt khỏi khả 
năng của tôi nên tôi muốn trình 
lên quí vị Hiệp Hội Giáo Dục 
Công Giáo, đề, nếu quí vị cho Ï 
đúng thì với khả năng tài chánh 
và nhơn lực sẵn có của quí vị, 
quí vị sẽ giúp ích được hữu 
hiệu cho thanh thiếu niên con 
nhà nghèo. 

Tôi biết quý vị có mở nhiều 
lớp học trong các xóm lao động 
nhưng đây không phải tồ chức 
như lớp học, mà đây chỉ là căn 
nhà của một người hàng xóm mà 
ai muốn đến chơi, muốn học nghề 
cũng được, chỉ khác là ông hàng 
xóm này được huấn luyện 


16 


phương cách giáo dục, và được 
trả lương. 


Tôi tin rằng chúng ta sẽ 
được kết quả trong phương cách 
này và chỉ có bắt tay vào những 
việc làm thực tế như thể này, 
chúng ta mới hi vọng đạt được 
một kết quả cụ thề, vì những 
buồi thuyết trình, những bài báo 
có tính cách giáo dục, chưa 
quyến rũ được bao nhiêu người, 
nói chỉ đến những người mà 
Suốt năm chỉ có một nỗi lo âu là 
chạy gạo cho đủ ăn. 


Từ bây giờ chúng ta phải 
bắt đầu lo phần giáo dục những 
đứa trẻ lên 9, lên {0 trở lên, chúng 
ta mới hi vọng giải quyết tận gốc 
vấn đề thanh thiếu niên trong 
tương lai vì nếu không, thì rồi 
đây chúng ta sẽ phải đương đầu 
với một thể hệ đang lớn lên, một 
Thế hệ hậu quả của chiển tranh, 
mà ý nghĩa của cuộc sống chỉ là 
làm sao hưởng cho kịp, hưởng 
cho nhiều. 


Thể hệ ấy sẽ đưa nước nhà 
chúng ta về đâu? Một xã hội 
dãy đầy những người có quan 
niệm cuộc đời như thế; có thề là 
một lý tưởng mà chúng ta mong 
mỏi cho con cháu chúng ta sinh 
sống trong ấy chăng Ÿ 


Chính vì tương lai của đất 
nước, chính vì lòng ích kỷ của 
một người mẹ, đã cho tôi đủ can 
đảm đề lên diễn đàn thưa chuyện 
cùng quí vị ngày hôm nay. 


: HẾt : 


Ï w% Mất ngủ 
[ ] Lo âu 
* Nóng nảy 
Lai * Suy yếu 
ị % Uề oải 


| NHỜ UỐNG : 
TRANG UINAL 


(Méprobanate) 


Viên thuốc an thần không chất độc và không công phạt 
Giấc ngủ tự nhiên 
Bán tại các nhà thuốc Âu Mỹ 
Sô KN 2042 BXT/QCDP ngày I8.03.66 
s cư  HƯNN vo . “+60 
+ 
, | ;& „ NUỐC NGOI ˆCON CỌP“Ổ ĐẦU 
SÝ}" ĐÂY LÄ KHỐE_ MẠNH. SỐNG LÁU „ 
Si YEu ĐỜI, 


TINH THẦN ĐỐI THOẠI 
TRONG VIỆC GIÁO DỤC TRỂ CON 


Hơn bao giờ cả, con 
người hiện đại đang mong mỏi 
được giao ngộ với con người. 
Nhưng niềm mong ước đỏ 
hình như gặp một nẻo đường 
bế tắc. Mặc dầu ngày nay các 
cá nhân, 
quốc gia, các trào lưu tư 
tưởng, văn hóa, chính trị, kỹ 
thuật và kinh tế được trà trộn 
mãnh liệt, con người vẫn chưa 
được nối liền với tha nhân : 
gần nhau mà không gặp được 
nhau, gặp nhau mà không hiểu 
nhau, hiểu nhau mà không 
chấp nhận và quý mến nhau — 
Có giao tranh mà không giao 
ngộ, có đối thủ mà không đối 
thoại, đồng thanh mà không 
tương ứng... Giữa cái vực đời 
náo động những âm thanh, kỹ 
thuật và vũ khí sáng ngời nầy, 
con người cỏ cảm tưởng ra 
khơi tranh đấu trên một mảnh 
thuyền đan đơn chiếc... 


Thành thử, thế giới dang 
đi tìm và phải đi tìm một 
cuộc đối thoại vï đại, một 
cuộc đối thoại vừa khần 
cấp vừa gay go — gay go 
trên mọi lãnh vực, không 
những chỉ trên trường quốc gia 
hay quốc tế mà ngay cả ở 
những đoàn thề và điều tồ› bẻ 
J8 


đoàn thê, thế hệ,' 


Bà MARIE THÀNH 
nhỏ hơn, giữa người lãnh đạo. 
và kẻ thừa hành, giữa thế hệ 
hôm qua và «làn sóng mới: 
ngày nay, giữa trưởng thành 
và ấu nhỉ, giữa cha mẹ và con 


- cái giữa nhà giáo dục và tâm 


hồn con trẻ... 

Nơi đây, ta sẽ dừng lại 
phút chốc trên lãnh vực giảo. 
dục nhi đồng là môi trường, 
quan trọng nhất đề dự bị «eon 
người đối thoại» của thế giới. 
ngày mai : tình trạng xã hội. 
quốc gia không nhiều thì ít, 
vẫn là phần ảnh phóng đại của 
tình trạng gia đình vì gia đình 
là cộng đoàn căn bản nắn đúc 
«ằeon người xã hội — Những. 
tệ đoan to lớn bao giờ cũng 
bắt nguồn ở những môi trường 
nguyên thủy bé nhỏ mà gia 
đình chính là một trong những: 
môi trường nguyên thủy ấy, 

Đề giải thích vấn đề, ta sẽ 
lần lượt xét 3 điềm sau : 

1) Đối thoại và độc thoại. 

Thế nào là một nền giáo 
dục dựa trên đối thoại và 1 
nền giáo dục dựa trên độc 
thoại. 

2) Những điều kiện thiết 
yếu đề taực hiện tỉnh thần 
giáo dục đối thoại. 

3) Đối thoại và im lặng. 


].— Đổi thoạiod Độc thoại : 


Theo trắc nghiệm và quan 
sát của nhà nhi tâm học Piaget, 
trểổ em trước 7 tuổi chưa biết 
đối thoại mà chỉ biết độc thoại, 
nói đề một mình mình nghe. 
Một số đông trẻ em 4,5 tuổi 
hoạt động và sống chung với 
nhau trong 1 phòng sẽ nói 
chuyện rất nhiều nhưng thực 
ra không ai nói với ai, mỗi 
người theo đuổi một câu 
chuyện riêng, theo đúng 
nguyên tắc «ông nói gà, bà nói 
vịt». Đó là một lối tđộc thoại 
công cộng» (monologue col- 
lectif). Nhưng ta thử hỏi trong 
giới drưởng thànl», đã mấy 
người biết đối thoại và đã mấy 
người trảnh được cải cảnh 
công nói gà bà nói vịt» của trẻ 
em dưới 7 tuôi — Đó là những 
cuộc đối thoại của kẻ... lïng 
tai. (Dialogue de Sourds) ! 


Nền giáo dục cô truyền ở 
Việt Nam phần lớn có tính 
cách độc thoại và đơn phương 
ấy, trên nói dưới vâng, khòng 
kêu mời, không đối đáp, 
không khêu gợi, khòng cảm 
thông — nền giáo dục dựa trên 
chữ hiếu tuyệt đối và chữ 
dtòng» vò điều kiện của gia đình 
cỗ Việt Nam chứa nhiều nét 
đẹp đũng cảm nhưng cũng dựa 
trên những lỗi lầm rất lớn : 
sự tùng phục và hiến thảo một 
chiều và cực đoan ấy đã bóp 


chết một phần pào cái bản 
tính của con người ! 


Nhà giáo dục độc thoại mà 
xã hội và gia đình ta đầy dây 
đã phạm cái tội lầm nghề. Họ 
tưởng mình là một nhà điêu 
khắc uốn nắn con như ngườiđúc 
tượng cần tạc ra 1 pho tượng 
đúng theo 1 khuôn mâu lý 
tưởng tiền định trong óe mình... 
Nhưng con người không phải 
là một bức tượng truyền thần, 
dù khả ải đến đâu, Mỗi trẻ con 
có một khuôn mặt riêng biệt, 
độc nhất vô nhị. Không ai thay 
thế được trên thế giới nầy. 
Nhà giáo dục có trách nhiệm 
«mặc khẩi và làm nồi bật lên 
cái sắc đẹp độc nhất của môi 
trẻ em, «giải phỏng cái bản 
tính riêng biệt và nét đẹp ần 
kín trong eon người tí hon ấy. 

Nhà giáo dục cũng không 
phải là 1 anh làm xiếc, luyện 
và sai khiến làm sao cho con 
vật phác họa đúng cử chỉ, 
hành động mình muốn và buộc 
nó làm. Giáo dụe không phải là 
một vấn đề chỉ huy bằng mệnh 
lệnh mà là một sự truyền cắm 
và thông cẩm, dựa trên 
nguyên tắc «ý hợp tâm đồng». 
của song phương. 

Thái độ độc thoại hay độc 
tài cũng thế— đầy dẫy trong 
gia đình ngày xưa và ngay nay, 
Đây người cha chọn cho con 
mình nghề «nha sïồmà không 
thèm hỏi ý kiến con, dựa trên 


12 


một duyên cớ đảng kể nhất là 
‹nối đổi tông đường» cha nhồ 
răng, con nha sĩ, ấy là gia đạo 
vẹn toàn ! Một bà mẹ khác gửi 
con vào nhà đòng vì xưa kia 
bà đã đi tu mà không thành 
«chính quả» nên ngày nay 
con cái buộc phải có nhiệm vụ 
thực hiện cái mộng cao siêu 
của mình. Đó là chưanói đến 
bao nhiêu cuộc hôn nhân đồ 
vỡ vì đã được quyết định bởi 
uy quyền tuyệt đối của song 
thân... 

Hậu quả của thái độ độc 
tài ấy là ; 

— Hoặc con cái mất hết 
bản ngã, trở nên con người thụ 
động, xu thời vô ý thức, vô 
trách nhiệm, bạc nhược và bại 
chiến trên đường đời. 

— Hoặc con cái sẽ trở nên 
một đối thủ của gia đình và xã 
hội, kháng cựvới quyền thế 
bằng phá hoại và tiêu diệt đối 
phương. Nó sẽ là con người 
luôn kháng cự vì bất mẩn. 

Muốn tránh các hậu quả ấy, 
cần xây dựng một nền giáo 
dục đối thoại. 

* 
1Ị— Điều kiện thiết yếu đề thực 
hiện nền giáo dục đối thoại. 

1) Đón nhận oà lắng nghe 
người nói uóới tất cả thiện cảm. 

Thái độ nầy đã mấy ai áp 
dụng lúc giáo dục trẻ con ? Ta 
cứ tưởng rằng trẻ eon không 
biết gì đề nói với ta và không 


20 


muốn nói chuyện với ta, Phải, 
trẻ không nói vì những lần đầu 
tiên trẻ tiến đến gần ta để thỏ 
thể một điều gì, ta đã quả hững 
hờ lơ đãng, ta tỏ ra luôn luôn 
bận rộn về những việc mà ta 
cho là tối quan trọng: Sinh kế, 
tiền bạc, giao tiếp, kinh doanh, 
thu hoa lợi v.v‹‹. 

Vải thí dụ : Đây tâm sự 
của một thiếu nữ lớp Đè Nhất 
đTôi không đợi chờ gì ở cha 
mẹ tôi nữa vì chờ mãi mà 
không có tiếng vọng hồi âm. 
Tôi buộc phải thoát ly ra khỏi 
gia đình đề nói chuyện với kẻ 
khác,với bạn hữu đồng lứa 
cũng vì phản kháng cha mẹ mà 
trở nên đồng lồa với tôi. Chúng 
tôi họp nhau lại đề tạo cho 
nhau một cái gì thay thế gia 
định:,.» 

— Một em ð tuổi nghe 
cha đi làm việc về. Vội vã 
chạy đón và chào cha «Ba ơi, 
con có áo mới. Ba gài nút cho. 
con với ». 

— Cha :Bảo má mầy gài 
cho, ba không có thì giờ... 

Phải, eó biết bao nhiêu 
người cha không đủ thì giờ 
đề ý đến con, không đủ thì giờ 
bố thí cho con đẻ của mình một 
nụ cười, một cái nhìn âu yếm, 
một lời hỏi han thân mật...Lớn 
lên, lúc 18, 19 tuôồi cần định 
hưởng cuộc đời, giải quyết một 
vấn đề quan trọng, người thanh 
niên sẽ không bao giờ hỏi ý 


+© 


kiến cha vì đã mất tín nhiệm 
nơi người từ hồicòn 5 tuôi. 
Cha mẹ cần nhớ rằng sự tín 
nhiệm không phải trong 
khoảnh khắc mà xây đắp 
nồi.. Vậy trong cuộc sống 
ngôn ngang thường nhật, người 
lớn phải đành riêng những 
phút thì giờ, dừng việc làm lại 
đề nghe tâm sự của trể con 
đang cần nói một tiếng, bộc lộ 
một cảm giác, phân trần một 
thất bại, chia sẻ một niềm vui. 
Thải độ lắng nghe và đón 
nhận nầy sẽ giúp trẻ đến gần 
cha mẹ; chia sẻ khó khăn trong 
những nẻo đường quan trọng 
hơn, 


Và đây, tiếng nói của một 
bà mẹ biết đối thoại với con : 

€Tôi có 4 đứa con, từ 5 đến 
12 tuổi. Ngày ngày chuyện gì 
chúng cũng kể cho tôi nghe, hai 
đứa lỏớn đãbắt đầu bàn bạc 
tương lai với tôi. Tôi buộc mình 
quan tâm tha thiết đến những 
điều chúng nói, từ cuộc chạy 
đua xe đạp vòng quanh thế 
giới đến tờ bảo nhì đồng chúng 
mới nhận chiều qua. 

Tôi dám chắc rắng lúc 
lắng tai nghe những câu chuyện 
nghiêm trang, hoặc bâng quơ 
của chúng, tôi không hề bỏ phí 
thời giờ vì nhờ như vậy mà 
các con tôi tin vào tỏi và ngày 
mai khôn lớn chúng sẽ đến 
bàn với tôi những vấn đề khần 
thiết, những uần khúc của đời 


những tâm sự éo le hay tế nhị 
của chúng. 

Một số nữ sinh trường ĐB 
LV Đà lạt (điều tra 1965) xác 
nhận không bao giờ đề cập 
cùng cha mẹ những vấn đề 
căn bản như tình cảm, hôn 
nhân, lý tưởng..v..V.. 

Một đứa em bé 10 tuôi được 
điều tra về các tính xấu của 
cha mẹ đẩ trả lời như sau: 
Người lớn không bao giờ lắng 
nghe trẻ con nói chuyện. Dù 
họ có nghe và có trả lời, câu 
trả lời của họ bao giờ cũng cũ 
kỹ như đã sắp đặt sẵn từ lâu. 
Họ luôn nhắc đến những gì họ 
làm, họ biết lúc họ lên 10 — 
Nhưng điều họ nói chưa chắc 
đã đúng sự thật. Dù có đúng, 
họ cũng nên tự hỏi rằng : trẻ 
con 10 tuôi thuổ xưa cỏ giống 
trẻ con 10 tuổi ngày nay 
không ? » 

9) Hiều trẻ, ghL nhận lời 
nói của trể đề suụ tư và tìm 
ảnh sáng giáo dục qua các 
điều ấy : 

Đừng bao giò ïa ngắt càu 
chuyện của trẻ con bằng nhữag 
thành ngữ đàn áp và bóp chết 
cảm hứng của trẻ như «Im đi; 
mầy chuyên môn nói nhắm, 
đi chơi ngay ,đi ra ngoài, dừng 
phá rầy người lớn, đồ ngu mà 
cũng nói. Tao đã bảo mà 
VsV...l) 

Nhà giáo dục phải nhận 
với trẻ rằng điều nó nói rất 


2I 


quan trọng, dù nhỏ nhặt (con 
chuồn chuồn vừa bắt được; 
trái banh lủng lỗ, cải xe điện tị 
hon hỏng mảy...) 

Tất cả đều là những mầm 
đối thoại nếu ta biết lợi dụng 
và tất cả đều có 1 giá trị tâm 
lý. 

Nếu lời của trẻ có gì thô 
tục, sai lầm, xấu xa, ta cũng 
phải bình tĩnh lắng nghe cho 
hết rồi dịu dàng giải thích, sửa 
chữa và giúp trẻ tự giác những 
sai lầm, Đừng như kẻ trưởng 
thành bất lịch sự cắt đứt giây 
nói lúc tức giận kẻ ở đầu giây. 
Ta cũng phải lịch sự và nhã 
nhặn với trẻ và thái độ của con 
trễ bao giờ cũng Tà phản ảnh 
trung thành của hái độ người 
lớn. 

Ta chớ quên rằng trẻ khơi 
chuyện với ta không phải là 
luôn luôn đề phát biều một ý 
kiến mới lạ mà đề hưởng cái vui 
khoái được kẻ lớn nghe mình, 
đề ý đến mình mà chấp nhận 
cái bản ngã bé tí của mình. 

Vậy muốn hiểu người 
mình đối thoại, phải đứng vào 
quan điểm của họ, ý thức. rằng 
quan điềm ấy ít nhất cũng có 
một phần hữu lý. Nhà giáo dục 
phải chấp nhận và tận dụng 
cải chữu lý» ấy đề nâng trẻ 
lên cao. 


ĐÁP-ứng lại những thắc 
mắc bà nhu cầu của trễ : 
— Đừng bao giờ làm lơ, 


22 


trảnh trút đù câu hỏi khó trả 
lời. Phải đáp lại một cách khéo 
léo tùy trường hợp, tùy tuôi 
và trình độ hiểu biết của trẻ. 

— Trả lời đúng sự thật, 
Đừng bịa đặt, phóng đại hoặc 
Xuyên tạc sự thật. Nhưng có 
khi chỉ cần giải thích một phần 
của sự thật thôi, cải phần hữu 
ích nhất mà trẻ có thê thu 
nhận được trong hiện tại. 

— Nếu chưa tiện trả lời 
ngay, hẹn với trẻ sẽ trả lòi sau 
hoặc nhờ một người khác trả 
lời hộ đề gây cho trẻ niềm tín 
nhiệm giữa trẻ và người lớn, 
giữa người lớn với nhau. 

* 
TH— Đối thoại nà im lặng : 


Nhưng đối thoại không 
phải là nói nhiều, lúc nào cũng 
nói và cái gì cũng đề cập. Đối 
thoại chỉ đầy ý nghĩa lúc nó 
được nầy nổ trong im lặng 

Có 2 thứ im lặng. 

1) Im lăng tiêu cực hoặc 
im lặng bất cập lúc song 
phương chưa hiều được nhau, 
chưa sẵn sàng đón nhận rhau 
vì làn sóng điện còn chênh 
lệch. Nếu sự chênh lệch nằm 
ở phía trẻ, ta phải kiên nhẫn 
đợi chờ và dự bị cuộc đối 
thoại của ngày mai. Trong khi 
chờ đợi, ta phải lắng nghe 
lòng (rể qua nét mặt, cái nhìn 
của trẻ. Giáo dục trong lúc 
nầy phải dựa trên một sự 


6x 


thông cảm không lời, bằng sự 
cảm đoản nội lâm và kính 
trọng những «bí mậi? mà trẻ 
chưa tiện nói ra. 


9.— Im lặng tích cực hoặc 
im lặng sung mãn: im lặng của 
một sức nầy nở âm thầm và 
kín đảo như hạt thóc trong 
lòng đất. Ta phải biết trọng 
sự im lặng ấy, Những cuộc đối 
thoại phong phủ nhất có khi 
chỉ kết bằng im lặng, bằng sự 
hiện điện đầy tín nhiệm và 
thông cảm của đôi bên. 


Vì thế nhà giáo dục nên 
tập cho trẻ biết đối thoại và 
đồng thời cũng biết tôn trọng 
sự im lặng — Có những giờ 
cần trao đồi bằng lời nhưng 
cũng có những giờ thầm lặng 
và ngầm hiểu nhau. Đối thoại 
không phải là một cuộc hội 
nghị bàn tròn thao thao bất 
tuyệt mà là cả một thái độ, một 
trạng thải tâm hồn, một hiện 
diện sâu xa và chân thành đầy 
kinh trọng lẫn nhau. 


Vậy điều cần không phải 
là đối thoại mà là íinh thần 
đối thoại. 

Muốn có tỉnh thần đối 
thoại ấy, cần phải : 

— Yếu trẻ chân thành, một 
tình yêu sáng suốt và đầy kính 
trọng đối với kể mình yêu. 


(Yêu mà không kính thì tình 
yêu ấy không đáng kề). 


— Tin trẻ, tỉn vào phần 
tốt đẹp nhất của con người 
mình giáo dục và dựa vào 
mầm tốtấy đề nâng trẻ vươn 
lên, 


— Quên mình, quên cải 
địa vị, cải quan điềm người 
lờn của mình, báe bỏ những 
ưu tư bực nhọc, những thành 
kiến sẵn có đề đón nhận trễ 
với một tâm hồn trong suốt và 
mới mẻ. ` 

— Kiên nhân, đừng thúc 
bách, xô đẩy cái nhịp điệu 
sinh trưởng và sinh hoạt của 
trẻ con. Phải chờ đợi «thời 
gian tâm lý» đề đập sắt lúc sắt 
vừa nóng hồi, không sớm mà 
cũng không chậm. 


Kết luận : Nều trong cái 
xã hội đầu tiên và bé nhỏ của 
gia đình mà con người biết 
đối thoại, giao cắm với kề thân 
yêu, con người ấy sẽ bước vào 
đời hiên ngang, đầy tin tưởng, 
không chút mặc cẩm, lin vào 
mình, tin vào người, lin vào 
cái phần tốt đẹp trong ta và 
trong kẻ khác Con người ấy 
sẽ thẳng thắn đón nhận thực 
tế, lắng nghe tiếng gọi của tha 
nhân và sẵn sàng đáp lại với 
tất cả tự do, kính trọng và 
mến yêu. 


23 


Hang THÁI THẠCH 


SỐ 58-62, ĐƯỜNG TỰ-DO, SAIGON 
ĐT. 21.638 — 21.693_— 22.558 


XUẤT NHẬP CẢNG 
VÀ BÁN CÁC THỨ THỰC PHẦM 


Nhà buôn LAM-THANH 
SỐ 98, ĐƯỜNG PASTEUR — SAIGON 
Đ.T. : 20.876 


BÁN CÁC LOẠI 
XE GẮN MÁY 


TÂM-LÝ GIÁO.DỤC 


$.H. Gagelin MAI-VĂN-TÂM, Ph.D. 


KHOA TÂM-LÝ HỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC NHÀ 
GIÁO-DỤC CHÚNG TA THẾ NÀO? 


Những bài sau đây cốt giúp cho các bạn muốn nghiên-cứu về 
con người và cách học hỏi củacoa người. Chắc các bạn hết thảy đều 
đã trãi qua nhiều dịp quan sát một người đang học hay một người 
khác đang dạy: như thầy dạy trò, cha dạy con chẳng hạn, nên các bạn 
đã sinh ra hiếu kỳ, muốn biết môn tâmlý-học ngày nay có gì mới 
rẽ và hấp dẫn và có đóng góp phần nào vào công-cuộc giáo-dục chăng. 


Thực-tế, môn tâm-lý ngày nay sẽ đem lại cho ta một quan- 
niệm, nói đúng hơn, một linh-quan mới về các vấn-đề giáo-dục. 


Bất cứ ngành học vấn hoặc nghề-nghiệp nào đều có những 
người chuyên khoa, những vị uyên bác, những bậc học cao, thấy rộng. 
Nhưng trái lại, cũng không thiếu những ông lang-băm, và những 
người theo kinh-nghiệm chủ.nghĩa; họ theo luật-lệ này, công thức kia, 
thủ-đoạn nọ, thế mà rồi họ cũng có thề thành công. Tuy vậy. những 
hạng người này không đời nào được ca tụng là những nhà nghề đích 
danh. Đây chỉ có những ai thấu hiều các khái niệm căn bản lại có 
sắn một nền văn-hoá sâu rộng, mới có thề gọi là Nhà nghề chính 
cống thôi. Vì duy có họ mới đủ khả năng giải-quyết nồi nhiều vẩn-đề, 
dù là những vấn-đề không có sẵn định-luật riêng rẽ. 


Có nhiều sách dạy cho kẻ làm cha làm mẹ biết cách nuôi con, chỉ 
rõ những mánh lới phải làm cho conăn hoặc đặt con ngủ, hoặc thí 
con khỏi khóc, dỗ con khỏi nhè v.v... Thực-:tế những sách này cóích 
lắm. Nhưng tất tiếc sự ích lợi đó có nhiều giới hạn. Vì trong hoàn 
cảnh kẻ làm cha người làm mẹ có nhiều pha quá tế-nhị không theo 
đúng một quy luật hoặc phương sách nào; hơn nữa cũng không có 
sách nào dạy kỹ lưỡng và tỷ-mi được hết mọi chỉ-tiết. Nhất nữa, 
không thề căn c+ vào một định-luật hoặc một thủ-đoạn nào ở đời đề 
giải quyết cho tất cả mọi vấn-đề được. Vì dễ hiều, có điều hợp cho 
người này, mà lại bất trắc cho người kia, đúng hôm nay, mà mai lại 
trật, 


Đàng khác, nếu các bậc phụ-huynh chuyên cần học hỏi, thâu 
thập được kiến-thức tồng-quát về các vấn-đề sinh-dưỡng và trưởng 
thành của trẻ em, tất nhiên các vị đó sau này có thề rút kinh nghiệm 
áp dụng các nguyên.-tả : vào những hoàn cảnh riêng rẽ, có phần đích 
xác và hữu-hiệu hơn. Hơn nữa, các vị đó có thề phát-huy ra được 
những kế-hoạch hành-động chung cho cả đời sống. 


25 


Nhiều phụ-huynh đã đi trật đường rầy trong phương-pháp 
giáo dục con cái. Thực ra, không phải họ đã hiều sat hơn là đã chưa 
đủ văn-hoá mà hiều rộng hơn. Tóm lại, họ thiếu nguyên-tắc căn-bản, 
họ đã không biết nhìn mọi khía cạnh của vấn-đẽ. 


Muốn giúp các bạn hiều thêm, xin đọc tiếp truyện sau đây : 


Cô Lan khi lên 15, đã được thân phụ cô dạy chơi quần vợt. Ông 
quan niệm rằng ai muốn thành tài phải năng tập-dượi kỹ càng và 
lâu đài, nhất là ông lại có một cao-mộng là ái-nữ của ông sau này thể 
nào cũng phải trở nên một nữ quán-quân trong làng Vợt. Vì ông chỉ 
biết có một khía cạnh là thao luyện theo lối nhà nghề, chứ nào ông 
có biết khía cạnh về lý trí và tình-cảm, nghĩa là về nhân-tính của người 
con. Bởi đó mà ông đã bị thất bại một cách chua cay. Vì cô Lan 
nhận thấy học chơi Vợt vừa khó vừa không có gì lý-thú, như phải 
gò bó từng cử-động, từng bước đi, v.v... nên hễ hở mắt ông thân- 
phụ là cô trốn đi làm chuyện khác ngay. Cô thấy cha cô đôi hỏi 
nhiều quá về vấn-đề này nên cô đâm ra chán nãn và ngã lòng, hơn 
nữa lại còn bị tự-ti mặc cảm trước các sự đòi hỏi khác ở nhà cũng 
như ở trường. 


Tóm lại,cô Lan đã xuất phát nhiều thái-độ tâm-linh không 
hay và không đẹp. Cô đã thấy giảm bớt lòng tự-Ái, tự-tin của mình. 
Ấy cũng chỉ vì cha cô đã thiếu tâm-lý-học. Vìô ông sẽ thành-công hơn, 
nếu ông biể: nhìn tất cả mọi phương-diện của vấn-đề dạy đánh quần- 
vợt, nghĩa là phương-diện nhà nghề của một tay vô-địch, với phương- 
điện thích-thú của học-giả tên Lan, vá phương-diện học.thức-luận 
của nhà giáo-dục tâm-lý. 


Cũng vì lẽ ấy, trong khi tiếp-xúc với kẻ khác, chúng ta sẽ hành- 
động một cách khôn-ngoan hơn và đắc-lực hơn, nếu chúng ta thông- 
biết các nguyên-tắc liên-quan đến sinh-lý học, nhân-loại học, 
(anthropology), tâm-lý học và các khoa học xã-hội khác. 


Giá-trị của các quan-niệm tâm-Ìý trong việc 
giáo-dục thanh thiếu-niên. 


Như đã nói trên, trong công việc giáo-huấn tuồi-xuân, nhà giáo chúng 
ta cần phải có nhiều sáng kiến đềnhìn các hoàn- cảnh qua nhiều 
phương diện khác nhau, với những cặp mắt mới-mẻ, tinh-xảo và 
bao-vi, đề khỏi thiên-lệch và bất công đối với con em. Người lờn 
chúng ta phán-đoán nhiều khi sai-lầm và quá chủ-quan, chỉ vì đã 
không đủ hiều biết tâm trạng của con em. Ví dụ cô Thu không chịu 
học bài, lại hay nói truyện và còn phá phách trong lớp. Thầy giáo 
gắn ngay cho cô cái tội lười biếng, ngông-cuồng: «Có lạ gì đâu! Vì 
tẹ nó là đồ...Mẹ nào con nấy chẳng khác!» 


Khái-quát vội vã như vậy là sai và còn bất công nữa, như 
khoa tâm-lý đã cho ta biết. Bởi vì, người ta ai chả muốn được ngay 
lành và ích-lợi, ai chả thích được người khác kính.chuộng và chấp 


26 


thuận? Khi một người nào không chịu dung-nạp môt luật-lệ hay một 
thói-thường, dĩ nhiên phải vì một lý do gì kích-thích họ làm như thế. 
Vậy nhà giáo có phận sự khám-phá ra các lý-do ấy và chế-thắng lấy 
nó. Chớ vội gắn cho nó một nhãn hiệu có sẵn, như ‹Vô kỹ-luật, 
«Tật lười, «Tính di-truyềm, v.v... Nhưng thày phải hiều như thế 
này: (Nếu cô Thu cư-xử như vậy trong lớp học, chẳng qua vì cô đang 
mong muốn một cái gì ở đời mà cô không được thỏa mãn. 


Vậy cho nên, chức vụ của nhà giáo không phải là một quan 
toà hay xử-đoán và hành hình, mà là một linh-hướng-viên cố 
gắng tìm hiều các sthứ cô Thu› có mặt trong lớp, đề biết các khả- 
năng, đặc tính, nguyện vọng, tâm tình riêng của họ, đề rồi có thê 
giúp họ triền-nở và trưởng thành. 


Có nhiều nhà giáo bắt tay vào nghề dạy học rập đúng hệt 
phư khuôn mẫu sư phạm của các cựu giáo-sư của họ thời xưa. Thực 
ra noi gương bắt chươợc là mộc phương pháp học hỏi rất quý, nhưng 
cũng có giới hạn, nghĩa là mỗi khi có những hoàn cảnh mới lạ xuất 
hiện thì cái kiều «noi gương Thày cũ› lại trở ra vô hiệu và có bại 
là khác. 


Các phương pháp sư-phạm thường được di-truyền qua cá 
thế hệ, ít khi có sự thay đồi. Và có nhiều lập trường sư phạm đ 
rất hữu lý và thích đáng kề từ 30 năm về trước, nhưng nay lại 
hóa ra lỗi thời. 


Đời trước đi học cốt sau làm quan ; đời nay học xong đỗ đạt 
rồi, kẻ làm thương gia, người làm kíý nghệ, kể kỹ sư pgười bác sĩ, 
hoặc thợ thuyền. Hơn nữa, mức sinh hoạt cũng như tâm trạng con 
người đã thay đồi rất nhiều, và các phong hóa thói tục cũng vậy. 
Nhiều cơ cấu xã hội và cả tâm trạng học sinh cũng theo đà biến hóa 
mà thay đồi không ít. 


e 
ã 


Vậy cho nên muốn nằm được giới học sinh trong thế hệ mới 
này, thiết tưởng các nhà giáo cần phải canh tân lại các phương pháp 
sư phạm và các quan niệm về nghệ thuật dạy hạc. Các truyền thống 
bất hủ và cồ kính của ông cha lưu lại đều là những kho tàng bất 
diệt chứa đầy những khôn ngoan và kinh nghiệm quý báu, và là 
những neo-thần cho ta nương tựa. 


Nhưng chúng ta không nên bo.bo ỷ lại vào quá khứ, phải sáng 
suốt nhận định, minh mãn kiềm điềm , can đảm canh tân, hăng hái 
trùng-tu lại cho thích hợp với hoàn cảnh mới, ăn nhịp với thực 
trạng mới và song-song với thế hệ hiện tại thì mới chu, 


o©o 
Muốn được thế, ta cần phải sưu tầm và thí-nghiệm nhiều, 


nghĩa là ta hằng phải tráo trở cách này, bày mưu kế khác, thử thách 
phương sách này, qua phương pháp kia, xoay xở cho tới kỳ được. 


27 


%%Ã.. 


Đồng thời ta phải lưuý quan-sát xem học sinh đã tiến tới mức độ 
nào đang khi ta áp dụng các phương-pháp đó, đề rồi rút kinh-nghiệm 
mà tiễn đạt đến một phương sách hoàn hảo và chính đáng hơn. 


Chẳng hạn như hệ thống giáo dục đời nay chẳng qua chỉ là 
kết quả do những cuộc thí nghiệm của các bậc sư phạm giáo dục tiền 
bối đề lại như : SOCRATES, PLATON, ARISTOTE, KHÔNG-TỬ 
hay FROEBEL, MONTESSORI v.v... Nhưng luận lý theo phương 
diện kinh nghiệm suông đâu đã đủ, còn phải bám víu vào học vấn, 
nương tựa vào các nguyên tắc đề làm nền tảng, làm chân móng cho 
THỰC-HÀNH. Nếu các nhà giáo chuyên cần học hỏi thêm, chịu khó 
làm quen với các linh quan mới mẻ về nhân tính, dám chắc các ngài 
sẽ tự cảm thấy mình cần phải tu chỉnh lại các phương pháp giáo 
dục của chính mình cũng như của các bậc tiền-bối vậy. 


Như thể, một khi các vị đó đã tự thấu-triệt và thuyết-minh 
được các vấn đề một cách đầy đủ và sáng suốt hơn, thì tất nhiên các 
ngài cũng sẽ sưu tầm được những giải pháp thích ứng và hoàn 
hảo hơn. 

Các câu chất bấn của nhà giáo thường rất cụ thề, và phải 
được trả lời trực tiếp. Ví dụ : cđĐến mấy tuồi trẻ em mới học được 
tính nhân ?›» 

«Những em chậm trí khôn phải theo chương-trình học như 
thế nào ở bậc Trung-học ?› Phải dùng các phim điện ảnh cách nào 
hay nhất đề dạy khoa học trong lớp ?.. Khi được chất vấn như 
vậy, các nhà tâm lý giáo dục thường hay trả lời một cách tông quát : 
(Tùy theo hoàn cảnh...» Mà thực như vậy : chúng ta phải thích 
hợp phương pháp dạy học tùy theo mỗi hoàn cảnh riêng biệt của 
học sinh, của môn học, của cảnh vực, của thời gian và không gian. 
Bởi vì đối với loài người chúng ta (Cet être ondoyant e: diverss 
không thường và bấ: đồng, nghĩa là mỗi lúc mỗi khác, thì khó mà 
giải đáp được mộtcách nhất định và dứt khoát. Phương pháp dùng 
phim ảnh đề dạy khoa học thì thật là hay, hoặc thật là dở, tùy cách 
biết dùng hay không. Nhưng nếu ông thày chỉ biết dùng có một 
cách «hay. nhấto ấy mãi thì sẽ thật la khô cho ông thày, vì trong bất 
cứ trường hợp nào ông thày cũng chỉ biết «xài» nguyên có phương 
pháp duy nhất ấy thôi, mặc dầu hoàn cảnh tân tiến đòi hỏi những 
tiết độ mới và nhiều phương sách khác lạ : « Quan tân chế độ 
tâm là thế. 

Trong ngành giáo đục cũng như trong muôn vànngành khác, 
càng hiều biết lắm càng thấy phức tạp nhiều. Do đócác vị bác sỹ 
ngày nay không thề nào chỉ dàng định luật năm ngón tay đề cứu 
nhân độ thề được nữa. Vì cứ kinh nghiệm luận không thôi, thế là 
chết rồi l Họ còn phải chần đoán lâu, cứu xét lung, trắc nghiệm 
nhiều, đề rồi thích hợp thuốc men theo những tiêu chuẩn đã khám 
phá hoặc đã dày công sứu tầm ra được nơi các bệnh nhân. Khoa y 
học đời nay đã làm cho nghề bác sỹ trở nên phiềntoái hơn, phức 
tạp hơn, vàthêm khó nhọc hơn nhiều, 


28 


Vậy nếu việc cải thiện hoặc biển đôi những tâm năng, những 
cử chỉ hoặc hành động của coa người còn trở nên khó khăn hơn việc 
chữa bệnh thề xác, thì những nha giáo mà chỉ bo bo xử dựng một 
phương pháp duy nhất và nhân tuần, phương pháp thần thánh bất 
dịch ấy, chắc chắn sẽ được gặp nhiều phen bế tắc trăm phần trăm, 


Nhưng nếu hết thảy chúng ta dù ở giai cấp nào, dù ở đấng 
bậc nào, như giáo chức; phụ huynh, linh mực, hoặc như thương 
gia; bác sỹ, luạt sư, quân nhân, v.v... đều cần phải học khoa tâm 
lý giáo dục cả, thì ta phải học những gì # — Đó là một vấn đề 
tràng giang đại hải, đây không thề có đủ thì giờ quảng diễn, chỉ xin 
nêu lên vài vấn nạn cụ thề nhờ khoa tâm lý giải quyết. Tỉ như : 


— Tại sao các đứa con trong cùng một gia đình và được dạy 
đỗ cùng một kiều, lại có những nhân cách khác biệt nhau ? 


— Tại sao các người lớn chóng quên những điều họ đã 
học ở trường khi còn nhỏ? 


— Tại sao có những nhóm người này có tỉnh thần cao và làm 
việc đắ: lực hơn các nhóm người khác ? 


— Tại sao có những người hay làm điều vô lý, ví dụ những 
nhà nông cấy lúa suốt đời trên cùng một thửa ruộng, mặc dầu họ 
biết chắc rằng đất màu của ruộng ấy đã hao mòn hết rồi, và chẳng 
còn sinh lợi lộc được bao nhiêu ? ` 


— Tại sao có những học sinh rất kém về toán học đang khi 
chúng giỏi về các môn khác ? 


Những câu hỏi này đều bao hàm một câu hỏi khác l ‹Vậy 
chúng ta phải làm gì đề đối phó ?› Quả thật các câu trả lời của tâm 
lý học sẽ khòng hiến cho ta những giải pháp rành mạch riêng chơ 
mọi hoàn cảnh, nhưng sẽ giúp giáo chức tìm ra những giải pháp 
thích hợp với mọi hoàn cảnh. 


Các nhà tâm lý học đã khám phá ra được rất nhiều kỹ thuật 
giáo dục, như các bản xã hội quan hệ «Sociograms» đề học về tâm 
lý của đoàn thề, các trắc nghiệm trí tuệ và sở thích, các trắc nghiệm 
khả năng v.v... Khoa tâm lý còn dạy ta biết những việc không nên 
làm trong nghề dạy học, và những điều phải tránh trong khi tiếp 
xúc với kẻ khác. Trở lại ví dụ nói trên, ta chắc ông thân phụ của 
cô Lan sẽ thành công hơn trong việc dạy con, nếu ông đừng quá 
khắt khe bó buộc và trừng phạt, và nếu ông am hiều các khả năng, 
nhu cầu, sở thích và nguyện vọng của con mình hơn. 


Nhờ các trắc nghiệm tâm lý, thày giáo sẽ biết được một 
cách khách quan các khiếu năng của trẻ em về mỗi môn học, và sẽ 
dùng những phương pháp thích ứng với những khiếu năng ấy, đề 
đỡ tốn công và đỡ phí thời giờ. 


29 


Chúng ta đừng hòng mong các nhà tâm lý sẽ suy tính tìm 
tòi ra nhiều thủ đoạn, hoặc chế biến ra những liều thuốc tiên đề 
giúp ta dạy giỏi, và nhất là cho ta khỏi khó nhọc vất vả trong khi 
đạy học. 


Ông William James đã viết từ năm |899 rằng : 


«Hỡi các nhà giáo, các ông lầm to, nếu các ông tưởng rằng tâm 
lý học — là khoa học về quy luật của Tỉnh thần — sẽ dạy cho các 
ông những phù phép, những thủ đoạn hay những mánh lới nhà nghề. 
Xin các ông nhớ cho rằng: Tâm lý học là một khoa học, còn việc 
dạy học là một nghệ thuật, nên không khi nào khoa học lại trực tiếp 
sinh ra nghệ thuật được. 


Cần phải có một yếu tố trung gian, tức là trí óc phát minh, 
đề thích d;ng nguyên tắc khoa học vào các hoàn cảnh nghệ thuật: 


Chó lầm nghĩ rằng hễ học luận lý là biết lý luận giỏi và trúng; 
hay hễ học đạo đức là ăn ngay ở lành luôn đâu. Luận lý học hay 
đạo đức học chẳng qua chỉ giúp người ta tỉnh ngộ, kiềm điềm hoặc 
tự chế ngự lấy mình, mỗi khi ta đã tự xử sai lầm. 


Đành rằng việc dạy học phải đi đôi với tâm lý học. Hai yếu 
tố đó luôn luôn phải dung hòa với nhau. Nhưng thế không có ý hiều 
rằng chỉ căn cứ vào đấy mới có một đường lối dạy học duy nhất, 
ăn nhịp với tâm lý đâu, Dẫu vậy, cũng còn có nhiều phương pháp 
khác có thê hòa hợp với các quy luật của tâm linh nhân loại được. 


Nói thế không chú ý hạ giá khoa tâm lý giáo dục, vì duy có 
tâm lý học mới đủ điều kiện dạy ta biết những phương pháp nào 
sai phương pháp nào trúng. Chính tâm lý học sẽ cứu thoát ta ra 
khỏi sự lầm lỗi vậy.» 


Như đã nói trên, tâz\ lý học là một khoa học, cho nên có những 
học thuyết, giả thuyết và định luật, dựa trên sự kiện và thí nghiệm. 
Nhưng việc dạy học lại còn là một nghệ thuật hơn là một khoa 
họ:; cho nên giáo chức cần phải thízh dựng các học thuyết tâm lý vào 
việc giáo dực với một bộ ó: biện biệt: sáng suốt, phán đoán vững 
chắc, kinh nghiệm đồi dào và sâu rộng, kèm với một tỉnh thần sáng 
tác minh mần và tỉnh dòng. Có vậy, giáo chức mới mong hoàn 
thành sử mệnh lãnh đạo con em đển chỗ phát huy bản năng và t.ến 
tới sự nghiệp vẻ vang mai sau 


30 


đ8) 
‹ 
8. 
= 
Ko 
Ớ) 
Xi 
8. 


[V 
—_ 
b^ 


HIIIINIIIIIIIIHINIII00101001 


„ý S thuật dạy học 
MAI THỊ THIÊN-HƯƠNG 
NHỮNG QUAN-NĂNG CHÍNH CỦA  GIÁO-CHỨC 


Thể nào là một thày giáo tốt? 
€ó những quan_năng gì cần thiết 
-cho thầy?— Thật có nhiều nhưng 
ít nữa là ba quan-năng chính : 
trí nhớ, nghị lực và tính hiền 
lành. 


A.— TRÍ NHỚ 

Đã là một thầy dạy học, mà 
không có đủ trí nhớ, thì là một 
điều vô lý và còn nguy hiềm 
là khác ; vì thầy sẽ như một nhạc 
sĩ đứng ra trình diễn một chương 
trình vĩ đại, nhưng lại hay chơi 
những điệu nhạc sai giọng; hoặc 
như một bác sĩ chỉ định toa 
thuốc cho một gramme Digitalis 
đang khi phải cho cả một viên ; 
hoặc như một cô bán hàng hay 
quên chỗ đề hàng hóa, làm khách 
phải mất giờ chờ đợi ; hoặc như 
một họa sĩ vẽ cả hai con mắt ở 
-cùng một bên mắt, v.v.., 

Lẽ tất nhiên thầy phải nhớ 
mọi điều thiết yếu của bài thầy 
-đdạy. Nếu đôi khi quên một vài 
-chỉ tiết là thường, và các học 
sinh đều thông cảm vì sự ấy. 
Trong trường hợp này; thầy nên 
thú thật mình đã quên và cứ tự 


32 


tiện đi tra cứu bài vở lại, không 
nên ngại ngùng hoặc chữa lỗi, 
dấu diếm làm gì. 

Nhờ trí nhớ của. mình, 
thầy giáo sẽ có thề giúp các 
học sinh thực hiện được 
một việc rất khó và tế nhị trong 
sự tu dưỡng trí thức : việc phối 
hợp các kiến thức chúng đã học 
được. Thật ra trí tuệ của chúng 
rất linh hoạt và trí nhớ bền giai, 
nhưng chúng không biết giao hỗ, 
và không biết phối trí những 
điều đã biết sẵn, vì sự tông hợp 
là một tác dụng khó khăn đối với 
tuồi trẻ. Các sự kiện chúng đã 
học được đều giống như những 
tảng đá nằm ngồn ngang trong 
trí tuệ của chúng, không có sự gì 
làm cho nối liền với nhau.Chúng 
chỉ giữ trữ các viên đá ấy trong 
trí nhớ, đề rồi đến kỳ thi chúng 
lại lôi ra, lau chùi sơ qua đề 
trưng bày cho ta thấy và chấm 
điềm ; xong rồi chúng thu lại đề 
trữ trong tiềm thức, hoặc đem 
vứt đi luôn, 

Vậy nếu các kiển thức kia 
chỉ được đem cất đi trong 
tủ trí nhớ, đề rồi đem ra 


trưng bày mỗi khi thi cử, thì 
đâu có phải là giáo dục được? 
Vì thế cho nên phận sự của giáo 
chức là thồi vào những kiển thức 
lẻ loi ấy một luồng gió hứng thú 
và khí lực làm chúng được phối 
hợp với nhau, trở nên linh độsg 
và phát triền thành những bộ 
phận sống động của trí tuệ. 

Được như vậy, thầy sẽ khoan 
khoái thấy cặp mắt của môn sinh 
sáng quắc lên, vì chúng đã hiều 
thể nào là sự thật. 


B.— NGHỊ-LỰC : 


Một thầy giáo tốt phải là một 
người quả quyết. Thầy có quả 
quyết thì mới tập được những 
trò quả quyết. 

Bất cứ ai phải đứng trước 
40 cặp mắt đăm đấm đối chiếu 
mình suốt buỗồi trong một phòng 
học, đều thừa hiều mình cần phải 
quả quyết lắm mới được. Có 
những thày giáo giống như người 
tuần dưỡng mãnh thú, suốt buồi 
đăm đăm nhìn vào đòi mắt của 
học sinh và bàn tay sẵn sàng nắm 
lấy ghế đề đỡ thân, hoặc quã: 
roi điện vùn vụt trên lưng cọp 
và beo. Có thầy giáo khác lại quá 
nhát đảm không dám nhìn thẳng 
vào mặt môn sinh bao giờ, chỉ 
khép nép ngồi sau bàn giấy, không 
dám sữa phạt và sợ lên tiếng. 


Thầy cần phải quả quyết, 
vì chiều lý do. Trước hết phải 
nhớ rằng tuôi trẻ không thích 
làm việc lâu dài, Chúng ưa đá 


bóng hơn, và ưa vừa ngồi xem 
chiếu bóng vừa nhai hột dưa hơw 
là ngồi học trong lớp, mặc dầu. 
chúng cần phải học cách làm việc; 
bởi vì cần lao là tác dụng trọng 
yếu của đời người. 


Lại nữa thầy phải quả quyết 
bởi vì tuồi trẻ thường không ưa 
thích quyền thế. Chúng hay hỗn 
loạn phản nghịch trật tự, trốn. 
tránh phận sự và trách nhiệm, 


Vì vậy cho nên tuồi trẻ cần 
phải biết tôa trọng nguyên tắc 
của quyền thế,vànếu điều ấy không 
được dạy ở trường thì sau này 
Chúng sẽ gặp nhiều cảnh đẳng 
cay, chua xót. Thày cũng phải 
đạy chúng phân biệt cho rõ các 
loại quyền thế, đề chọn loại tốt 
và trừ loạt xấu. Nhưng chỉ có 
những người quả quyết mới dạy 
nồi được bài học này. 


_Sau hết giới trẻ ghét sự tập 
trung tư tưởng, vì đó là một nỗ 
lực lạ thường và khó nhọc đối 
với chúng. 


Ta hãy quan sát một cậu học 
sinh đang ngồi làm bài ở nhà thì 
đủ biết: 

Càu đọc I0 hàng chữ,rôinghỉ, 
lấy bút vẽ hình trên sách, đoạn 
đọc thêm mười hàng sau, rồi 
ngừng, lại huýt gió một câu tình 
ca lãng mạn. Rồi sắp lại các sách 
trên bàn cho ngay ngắn, rồi đi lấy 
đao gọt tất cả các bút chì cho 
nhọn, rồi chạy vụ: sang bàn lấy 


33 


sách đọc thêm 25 hàng nữa, rồi 
ngồi ì ra với cặp mắt lờ đờ trong 
3 phút, rồi khởi sự cố gắng lại 
lần nữa v.v.... Cả những lúc cậu 
cho là tập trung tư tưởng thật 
cũng không được yên ồn cho lắm: 
cậu hay dậm chân đánh nhịp với 
2 gót giày, hay cắn móng tay, và 
đề radio ầm ầm suốt buồi. Những 
sự ấy chứng cứ rằng tập trung tư 
tưởng là một việc đau thương 
cho nên cậu tìm đủ mọi cách đề 
sẻ bớt gánh nặng, vì cậu muốn 
tìm lối thoát sự đau khồ ấy. 


Bởi đó thày giáo có phận sự 
luyện tập cho môn sinh biết tập 
trung tư tưởng như là một dụng 
cụ cần thiết chosự thành công ở 
đời, vì đời sống là một chiến địa 
gay go; trong đó cần có nhiều 
nghị lực và chỉ có những conong 
cần mẫn mới thượng tồn nồi, còa 
những cánh bướm nhẹ dạ sẽ bị 
tiêu diệt hết thảy. Thày phải luyện 
tập chí khí hùng cường, lại còn 
phải soi sáng cho trí tuệ 
của môn sinh hiều rõ sự cần 
thiết vàích lợi của việc học hành. 
Ví dụ ta hãy quan sát hành vỉ 
của cũng một câu nói trên, nhưng 
sau khi đã giải nghĩa cho cậu biết rõ 
thế nào là thú vui của sự tu dưỡng 
trí thức. Quả thật ta sẽ thấy và 
nghe cậu đồi hẳn các thái độ cũ : 


«Hãy vặn im cái radio kia đi 
cậu nói, vì nó phá ta làm việc 
không được.» Rồi ta sẽ thấy bàn 
giấy cậu dọn sạch không còn 
đồ gì có thề làm cậu lo ra đảng 


24 


trí như trước nữa. Cậu ngồi yên 
vào bàn giấy làm việc cho đến 
tê chân cuồng cẳng mà cũng không 
biết ; có khi cậu mê man bài vở 
đến bỏ ăn bỏ ngủ nữa; như thế 
chỉ vì cậu đã tự do và minh mần 
chọn lấy một mục tiêu rõ rệt và 
đáng kề trong nhiều mục tiêu 
khác. 


Có hạng học sinh khác lại hay 
tự tín, và cứ có ai lên tiếng khuyến 
dụ là họlàm nghịch lại ngay, 
khác nào những con bò tốt khó 
tính mà tôi đã được thấy tại các 
sân trường đấu bò ở Madrid vậy. 


Thầy giáo phải có đủ nhận 
cách đề đối phó với trường hợp 
này. Một trong các phương pháp 
nên dùng là ‹Tutorial Method› 
thi hành thường xuyên tại các 
trường Ozford và Cambridge. 
Phương pháp này chủ trương 
thách đố lòng tự tín và tính độc 
lập của học sinh. Vi dụcho học 
sinh viết một bài luận vừa phức 
tạp vừa khó khăn, rồi đọc lớn 
tiếng lên chothày nghe và phê 
bình, đang khi có một trò khác 
cùng nghe một lượt. Mặc dầu 
thầy có thề đồng ý hoàn toàn với 
trò về các ý kiến đã được trình 
bày trong bài, nhưng phận sự 
của thầy là phải đem ra phân 
tách và chỉ trích từng câu về 
hai phương diện ý và văn của 
bài luận. Có khi thầy phải mất cả 
giờ tìm cách xây dựng một câu 
can hệ. Đang khi ấy trò sẽ tích 


“tp 


cực cộng tác với thày, và phản 
ứng lại một cách tự tư, đề nhận 
định đường lối nên theo và 
phương pháp nên dùng cho bài 
luận của mình được hoàn bảo. 


Đàng khác nếu trò chỉ tiêu cực 
chịu đựng các lời chỉ trích mà 
không có một phản ứng tự lập 


nào; thì chỉ aồng công cho thầy và 
mất giờ cho trò, và ta có thề cho 
rằng cả thầy lẫn trò đều không 
ra giá gì hết, vì thiếu nhân cách 
vì chỉ biếttùng phục và cắm đầu 
đitheo như một đàn cừu nhu 
mì và vô ý thức, vô nghị lực. 


Vậy đề đào tạo nghị lực cho 
học sinh, thầy giáo cần phải giàu 
có nghị lực trước đã. 


C.— TÍNH NẾT HIỀN LANH 


Khó mà dạy học được, nếu 
thày không có «lòng tốt» Ta có 
thề tuần dưỡng được hùm beo 
bằng roi vọt, nhưng các học sinh 
đâu phải là hung thú hết thảy. 


Đề cho học sinh có thề học 
hành thật sự, chúng cần được cảm 
thấy rằng chúng được thầy yêu 
chuộng và kính rằng 
thày thật tỉnh muốn giúp 
chúng, che chúng thêm tốt lành, 


* 
nề, 


rằng thầy rất quan tâm đến sự 
tấn tới và sinh trưởng trí thức 
của chúng, rằng thầy biết lo buồn 


về các khuyết điềm và các lầm 


lỗi chúng đã trót phạm, và cũng 
khoan khoái tự hào trước những 
thành công của chúng. 


Học hành là một điều khó 
khăn, mệt nhọc và đau thương, 
nhất là đối với tuồi xuân hay ham 
chơi. Nhưng thật không có gì làm 
cho giảm bớt sự khó khăn, mệt 
nhọc và đau thương ấy bằng 
lòng nhận từ của thày giáo. Và 
đức nhân từ này phải được nồi 
lên tự đáy lòng của thày, chứ 
không thề giả tạo được, vì các học 
sinh sẽ cảm thấy ngay. Đã đành 
thày không cần tỏ sự hiền lành 


của mình toàn bằnz những cách 
vỗ vai hoặc «cười duyên với 
trò. Cần nhất là sự tận tâm tận 


lực của thày muốn hy sinh xả kỷ 
đề mưu lợi ích cho trò, với lòng 
yêu mến thật sự và vị tha. Nhưng 
tuồi xuân vẫn làtuồi xuân,cầnđựợc 
sinh trưởng trong một bầu không 
khí đượm tình yêu thương, cởi 
mở, vui tươi và linh hoạt ; và có 
thế việc học hành của chúng, và 
việc dạy học của ta mới đỡ khó 
khăn và sẽ hữu hiệu hơn, 


Vậy nếu tự kiềm điềm thấy 
mình hay gầm ghì giận dữ và lại 
không thích tuồi trẻ, thì có lẽ ta 
cần phải cải tạo tính tình chăng ? 
Và nếu việc này không thành thì 
nên đồi nghề còn hơn. 


35 


C!IÊỀ GENERALE D“AS5SURANCES 


contre lesaccidents, lincendie et les risques divers 


Công-ty Tổng Bảo-Hiểm 
102, DƯỜNG CÔNG-LÝ SAIGON  ĐT.25:392 


Đảm nhận bảo hiềm : 
— XE TỰ ĐỘNG 
— HỎA TÀI 
— RỦI RO CÁ NHÂN 
— CHUYÊN-CHỞ HÀNG-HÓA 
— VÀ MỌI RỦI RO EHẮC 


VIN®ASTEFINCO 
VIỆT-NAM DỆT-SỢI HOÀN- TẤT CÔNG-TY 
CÔNG-TY NẶC-DANH VỐN VN$ 81.000.000 
TRỤ SỞ : 41, Bến Chương-Dương — SAIGON 


Số Thương mãi : 595.B — Điện-tín : VIFINCO — SAIGƠN 
Hộp thơ: 1019 — Điện thoại: 91.080 — 99.508 


Trade " marK 


XƯỞNG ĐẶT TẠI BÀ-QUẸO, QUÔC LỘ SỐ I, CÁCH SAIGOR 
10 CẬY SỐ, TRANG BỊ VỚI MÁY MÓC TÔI-TÂN, CÓ THÊ : 


2 Phiếu trắng — Nhuộn đủ các màu 
% ln bông đủ loại — Hoàn-tất 


CÁC HÀNG VÀ VẢI Kế SỢI THIÊN-NHIÊN HAY NHƠN-TẠO 


QUAN NIỆM 


Chương trình tiều học 


LÊ-HOÀNG 


Sau đây là vài tiêu-chuần đề thảo chương-trình dạy học : 

Làm sao cho các trẻ em, sau khi đã học xong sáu năm chương 
trình tiều-học, đều có những kiến-thức và năng-lực tôi thiêu đề có 
thề sống một cuộc đời xửng đáng trong xã hội hiện đại. 

Chúng ta phải nhớ rằng chương trình sau đây chỉ gồm những 
kiến-thức căn bản và tối thiều phải dạy cho được, chứ không phải 
là chương trình lý tưởng đề làm mẫu mực tối đa, 

Các môn học bậc tiều-học có thề gồm 5 loại như sau : 

1) Toán học ; 

2) Quốc ngữ và quốc-văn—tập đọc, tập viết, văn-phạm, bài 
luận, văn-chương ; 

3) Kiến-thức xã-hội : Sử ký, địa lý, công-dân giáo-dục và 
kinh kế học ‡ 

4) Khoa-học thường-thức — khai-tâm về vậtlý và vạn-vật 
học ; 

5) Nghệ-thuật và mỹ thuật. 


I — CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC 


Về ngành đại số học, phải luyện tập khả năng cộng, trừ, nhân 
chia, đo lường tính tiền mua bán lời lãi giữ sồ sách chỉ tiêu 
v.v... tính số chăn, số lẻ và phân số. 

Ông G.M. WILSON đã nghiên cứu về việc xử dụng đại-số 
học trong đời sống thường nhật của 2I.898 vụ có thật và ông đã 
thống kê kết quả như sau : 


A) - Dùng số chấn. 


1) Tính nhân 6.974 lần 
2) Tính cộng 4.416 lần 
3) Tính trừ 2.823 lần 
4) Tính chia 2.437 lần 
5) Bình phương căn 2 lần 
B) Dùng phân-số 2.177 lần 
C)ạ Dùng số lẻ 7 lần 
D) Dùng suất bách phân 1.060 lần 
E) Giữ sồ sách chitiêu 1.212 lần 
f) Đo lường 12 lần 


37 


Theo đó ta nhận thấy rằng những tính toán thường dùng nhấc 
ở đời là bốn phép cộng trừ nhân chia, các phân-số thường, và suất 
bách-phân. Những điều này, các trẻ em có thề học được, nếu 
chương-trình được phân-phối cho hợp lý trong 6 năm tiều học. 


Ví dụ như sau : 


Toán Lớp Năm 
Phần ï: Đếm tới 50 
Tính tiền, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm 
Học tự số : thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, v.v... 
Phần II : Đềm tới 100 
Đo và tính : ly, phân, thước, kilô, tá 
Phân số : 1l2 
Viết số tới 10. 
Toán Lớp Tư 
Phần I: Đếm và đọc số tới {00 
Viết số tới 100 
Phân số : 114 


Học ngữ vựng : cộng, +, $, số, phân số, bằng nhau, 
=, số không. 


Phần II : Đếm và đọc tới số 500 
Tính cộng đơn 
Tính trừ đơn 
Tính giờ 
Phân số : 1/3, IÍ8 
Học ngữ vựng : trừ, còa lại, tồng cộng, 
Toán Lớp Ba 
Phần I : Đọc tới số 1.000 
Viết số tới số 500 


Cộng và trừ 
Đo và tính : tấn, tạ, giây 
Phân số : 1/5, 2l3., ?l4 


38 


—~ ...ư/Pe—- 


Phần II : Đọc tới 5.000 
Viết số tới 1.000 
Cộng và trừ 
Học ngữ vựng : mượn, nhớ, hàng... 
Toán Lớp Nhì A 
Phần I : Đọc tới số 10.000 
Viết số tới 5.000 
Cộng, trừ và nhân, 
Học ngữ vựng : nhân, lần... 
Phần II : Phân số : 1/10 ; 2l5, 3l5 
Cộng, trừ và nhân 
Thử tính cộng bằng phép trừ 
Đo lường : km, kg 
Cộng và trừ tiền đến 500Š 


“Toán Lớp Nhì B 
Phần ï ; Tính nhân và chia 


Đo lường : thước vuông, cây⁄số vuông, sào, mẫu, đo 
điện-tích vuông và hình chữ nhật 
Phân số : 3/8, 5/8 
Học ngữ vựng: vuông, chữ nhật, kích thước. 
Phần II : Cộng, trừ, nhân, chia 
Viết chỉ phiếu, ngân phiếu 
"Toán Lớp Nhất : 
Phần I: Đọc đến | triệu 
Viết số đến I0.000 
Chia : đến 2 số lẻ 
Cộng và trừ phân số : 1/2, I/4, 1/3; l/5, 1/8, IH10; 2/3, 
3/4, 25, 3/5; 4l5; 3/8, 5/8; 7ÍB 
Đọc tự số La-mã đến |00 
Phần II : Số bách phân 
Tính chia đài nhiều số 


39 


Viết hóa đơn 
Thử tính chia bằng phép cộng 
Học ngữ vựng : chia, bách phân sỐ, lãi... 

Có lẽ chương-trình toán này quá sơ-sài, nhưng phải chú ý 
đến phầm hơn lượng, nghĩa là phải luyện kỹ cho trẻ em biết cộng 
trừ phân chia cho thật giỏi, chắc chắn và mau lẹ, biết đo lường và 
tính toán các khoản chỉ tiêu và vật-dụng thường nhật một cách 


vững chắc không sai lầm, Đấy là căn bản trọng yếu làm nền tảng 
cho bậc Trung-Học. 


II — CHƯƠNG-TRÌNH QUỒC NGỮ và QUỐC VĂN 
A) Tập đọc — có 4 mục tiêu : 


1) Giúp trẻ em nhận ra một số chữ thông thường một 
cách mau lẹ, 


2) Tập cho cặp mắt vận-động mau và đúng trong khi đọc. 


sách. 
3) Tập đọc mau lẹ. Trừ bỏ thói đọc lên tiếng 
4) Tập hiều những điều mình đọc. 


Trong lớp Năm và lớp Tư, chỉ cần chú ý đến hai mục tiêu 
đầu là đủ, nghĩa là học ngữ vựng và tập đọc bằng mắt hơn bằng 
miệng. Lên các lớp trên sẽ tập đọc mau và hiều thêm ý nghĩa của 
bài đọc. 


B) Tập Viết — có 2 mục tiêu : 
1) Viết đúng kiều đề cho dễ đọc 
2) Viết mau đề lợi thời giờ. 


Ngày xưa người ta rất chú ý đến hoa tay viết đẹp; ngày 
nay thực tiễn hơn chỉ viết cho thiên hạ đọc được là đủ. Công dân 
ngày nay không còn như thày đồ ngồi bảnh bao trên sập gò bó chữ 
viết cho đẹp. Công dân thời nguyên tử này là một cô bán hàng trong 
Supermarket mau mau biên hóa-đơn cho khách bận việc, hoặc là một 
chú tài xế xe hàng tì giấy trên ghế xe mải mốt ghi biên-lai cho chủ 
hãng. 

C) Văn phạm và hành uăn 

Có một thời trong lịch sử giáo dục, khoa văn phạm đã chiếm 

phần ưu tiên trong các trường tiều học. Ngày nay văn phạm tác 


dụng được quí trọng hơn văn phạm từ chương, và những môn dạy 
được thực tiễn hơn, như học cách viết một lá thơ, đặt một bản 


40 


tường trình, v.v... Trong 3 lớp đầu, nên dạy tập kề chuyện, tập nói 
nhiều hơn là tập viết hành văn, ví dụ luyện tập trẻ em kề lại một 
biến cố mới xảy ra ở trường hoặc ở nhà, hoặc diễn tả một thú vật 
một cách gọn gàng và khúc chiết. Nên tập chúng dùng ngữ vựng cho 
đúng và tránh những câu đài. Từ lớp Ba hoặc lớp Nhì trở lên, phải 
đạy chúng đặt những câu đơn giản, dùng chữ hoa đầu câu và đầu 
các tên riêng, cách đánh dấu phẩy, dấu chấm trong câu. Lớp Nhì 
nên dạy làm câu khó hơn, tập viết thơ và viết chuyện ngắn. Lớp 
Nhất nên dạy cơ cấu trong câu, đặt những đoạn ngắn, viết bài luận, 
điềm sách, viết bài sơ lược. Cần nhất phải tập cho chúng viết cho 
đúng kiều và cho minh bạch, biết tường thuật một biến cố, miêu tả 
một đồ vật, giải nghĩa một đề tài đơn giản, viết một lá thơ mua đồ 
hoặc xin việc v.v... vì là những việc rất thông dụng ở đời, 


o©o 
II.— CHƯƠNG TRÌNH KIẾN THỨC XÃ HỘI. 

Kiến thức xã bội gồm các môn địa lý, sử ký, kinh tế gia 
đình và công dân giáo dục. Trong bậc Tiêu học, môn địa lý chiếm 
phần ưu tiên hơn 2 môn sử ký và công dân giáo dục, vì hai môn sau 
này có phần trừu tượng và khó hiều hơn đối với trí khôn của tuôi 
này. Cả bốn môn đều có mục đích cung cấp kiến thức hơn là luyện 
tập các thái độ cho tỉnh thần, vì lý do các em tuồi này còn quá 
tion nớt, 

A) Địa.lý : 

Chủ đích là đặt nền tảng kiến thức và ngữ vựng địa lý cho 
việc học trên bậc Trung học ; và đề giúp trẻ em hiều biết sự sinh 
boạt tại các miền khác trên thế giới. Chương trình sau đây đã được 
soạn theo lhả năng học hỏi và hiếu biết của trẻ em bậc Tiều học. 
Chương trình này gồm một phần kiến thức phải thu thập, và một 
phần hoạt động hoặc từng cá nhân hoặc tập đoàn. 


Chượng trình dạy Địa-lý từ lớp Tư đến lớp Niất, 


Địa-lý Lớp Tư : 

Viếng thăm các khu trong thành phố. Học về sinh hoạt gia 
đình thec sự quan sát của trẻ em. Sự phân phối công tác trong nhà. 
Phân phối công tác trong thành phố, theo nghề nghiệp của các phụ 
huynh học sinh. Các vật liệu được dùng trong nhà : thực phẩm, 
quần áo, đồ đạc. Các hoạt động cá nhân hoặc tập đoàn ; 

a) làm mẫu | cái nhà bằng giấy, có những đồ đạc bàn ghế ; 

b) sưa tập những hình ảnh nhà cửa cho thấy bề trong và bề 
ngoài của mỗi nhà ; 

c) sưu tập hình ảnh các thứ thực phầm và vải có thề được 
dùng ở nhà. 


41 


Địa-lý Lớp Ba : 

Phần I: Học các thứ nguyên liệu đề làm nhà cửa, quần áo, 
và thực phầm, như lúa, gạo, thịt, cá, rau, trứng, sữa, trà, bông; gia, 
dầu, điện lực, v.v... 

Các hoạt động : 

2) gieo nhiều thứ hạt giống rồi so sánh các thứ cây mọc lên; 

b) sưu tập hình ảnh cho thấy các phương sách cày cấy, gặt 
lúa, trồng cây ; 

c) thăm viếng các xưởng kỹ nghệ biến hóa các loại nguyên 
liệu ; 

đ) tạo ra quang cảnh một trại chăn nuôi nhỏ, bằng giấy và 
cát, với những vựa lúa, đống rơm, thú vật và dụng cụ làm ruộng. 

Phần II: Hạc các đề tài địa lý thông thường như núi đồi, đông 
bằng, thung lũng, sông, hồ, vịnh, biền, bến, giếng, lạch, 


Học về các cách thông thương chuyên chở như đường sá, 
tàu bè, xe lửa, xe buýt, xa lộ. 


Học về sự thay đồi thời tiết hàng ngày : mưa, gió, sương; 
mây, nắng, khí hậu, bốn mùa, hàn thử biều, giông tố. 


Học về việc chài cá, săn bắn. 


Hoạt động : Thực hiện một đồ án về cách sinh hoạt của các 
đồng bào Thượng vùng Đà-Lạt, Pleiku, Banmethuột v.v... 

a) dựng một lều Thượng bằng lá, 

b) làm những cung và tên bắn bằng tre, 

c) sưu tập những thứ vải dạ do đồng bào Thượng hay dệt, 

đ) diễn tả một cuộc săn bẳn trong rừng Đà.Lạt 

e) đọc những chuyện về đồng bào Thượng Rahdé, Banar, 
Joral, v.v.. 

f) học những bài hát Thượng, 

ø) tập bật lửa bằng 2 miếng đá chạm mạnh, 

h) đan giỏ kiều Thượng, 

ï) trình diễn một điệu múa kiều Thượng. 


Địa-lý Lớp Nhì A : 
Phần I : Học 2 loại khí hậu và địa hạt khác nhau : 


I) Học về những dân sinh sống nơi Sa-mạc, như dân Arab, 
Các ngữ vựng thông dụng : Sa-mạc, ốc đảo, lạc-đà, thương đội, bộ 
lạc, dân du mục, đồng nội, ảo cảnh. 

2) Học về một bộ lạc Phi-châu sống trong khí hậu nóng bức 
và ầm thấp. 


42 


na GEN - 


tủa 


s Ngữ vựng : rừng hoang, đầm lầy, dã thú, mưa rào, man rợ, 
âm ướt, 

Học về sông, biền, nước : đập, lụt, suối, vịnh, bến, thác, hồ 
chứa nước uống, thủy triều, thủy lực, bãi biền, hải cảng, lục địa; 
hải đảo, san hô, hàng hải, hà hàng. 

Hoạt động : Điều tra về sự sinh trưởng của con sông gần 
nhà trường, theo đối từ nguồn cho đến cửa bề, với tên các sông 
nhánh và các thương cảng lớn nhất. 

Đồ án : Tìm học về một bộ lạc Phi-châu theo kiều đã học về 
các đồng bào Thượng ở Việt-Nam. 

Phần II : Học về loại khí hậu xứ lạnh, ví dụ xứ Eskimo. Ngữ 
vựng : bắc cực, bàng tuyết, băng hà, băng sơn, cá voi, cá mồi, 
văn minh. 

Học về tỉnh mình ở : khí hậu, sông núi; đồng bằng, cách giao. 
thônz v.v... 

Học về núi đồi: dấy núi, đỉnh núi, sườn núi, cao nguyên, 
núi lửa. 

Đồ án : Sưu tầm về dân Eskimo ở Bắc-cực. 


Địa-lý Lớp Nhì B : 

Phần I : Học về lục địa Á-châu: các đặc-sắc địa-lý và cách 
sinh-hoạt. 
Các sông chánh, hồ, núi, đồng-bằng, sa-mạc, dân-cư, các 
lãnh-vực kinh-tế, các nguyên-liệu, các đường giao-thông. 
Đồ án : học riêng về một thí-điềm nhỏ, ví dụ một làng 
đánh cá, một trại trồng cây ăn trái, một miền trồng trà, 
hoặc mía, hoặc dừa. 

Phần JI: Địa lý nước Việt-nam, tên các tỉnh và tỉnh 
ly, tên các xứ giáp biênthùy Việt-nam. Các núi, sông. 
đồng bằng, tài-nguyên. Học riêng về vấn-đề canh nông ở. 


Việt-Nam. 
Đồ án : Học về đời sống của nhà nông trong thôn quê Việt 
Nam. 


Địa-lý Lớp Nhất : 

Phần I: Các xứ Mỹ-châu : tên các xứ ở trên lục-địa Mỹ, tên 
các kinh-đô, các đồ sản xuất chính, 
Học về địa cầu : hình-thức, các miền. 
Ngữ vựng ; trái đất. bản đồ, lục địa, bán cầu, hành tinh, vệ 
tỉnh, xích đạo, nhiệt đới, chân trời, địa bàn, động đất. 
Đồ an : sưu tầm về đời sống hằng ngày của người Hoa Kỳ 
hoặ- Nam Mỹ. 

Phần II: Các xứ Âu-châu, Phi-châu, và Úc-châu : tên các xứ và 
các kinh-đô lớn nhất ; các đồ sản xuất chính. Thồ dân các 
xứ lớn, 


42 


Đồ án : Học về sinh-hoat của thö dân Úc châu. 


Như ta đã thấy trong bản sơ-lược chương-trình này, thày 
giáo chỉ nên nhấn mạnh về 2 điềm chính : 


I) địa-điềm các xứ với các đặc sắc địa lý, 
2) sự sinh hoạt của dân sự trên hoàn cầu. 


Đấy là 2 điều chính, rất thích hợp với trình-độ trí thức và 
sở thích của trẻ em bậc Tiều-học, và sẽ làm nền tảng cho 
các kiến thức địa lý của bậc Trung-học. 

B) Sử-hý : 

Từ trước đến này, chương-trình sử ký bậc Tiều học thật 
quá sức học của trẻ em, về lượng cũng như về phầm. Cần phải 
cải tô. Trong suốt ba năm đầu, nghĩa là các lớp Năm, Tư và Ba, chỉ 
nên đạy những chuyện ngắn về Sử Ký, những dã sử và những tiều 
sử hay nhất của vài nhân vật có tên tuồi trong lịch-sử quốc-gia 
và lịch-sử thế-giới Đến lớp Nhì và lớp Nhất mới bắt đầu 
vào lịch-sử chính.-thức một cách liên lục theo thứ tự thời gian, 
nhưng _ vẫn sơ lược mà thôi, cốt đề trẻ em có một linh quan tồng 
quát về Sử ký của xứ-sở và của nhân loại. Chỉ cần cho các em 
hiều biết các giai đoạn chính trong sự thành lập và phát triền của 
quốc-gia Việt.Nam, 


NÑ.B. : Trong việc dạy các môn kiến-thức xã-hội thầy giáo nên 
dùng rất nhiều phương-pháp và dụng-cụ thính thị như 
tranh ảnh thu than, điện ảnh và các hoạt-động ca kịch, 
thuật chuyện v.v... 


1V — CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC THƯỜNG THỨC : 


Mục đích của môn này là giúp trẻ em hiều biết, theo trí tuệ 
còn non nớt của chúng, :hững hiện tượng thường nhật xảy ra 
chung quanh chúng, ` trong vũ trụ thiên nhiên, nghĩa là những bước 
khai tâm đơn giản về vật lý, vạn vật học, hóa. học và thiền lý học, 
nhưng một cách thực tế hơn là lý thuyết. Ví dụ như sau : 


®&khoa-học Lớp Năm : 
Bốn mùa, thời tiết trong 4 mùa, hậu quả của các mùa ; 
Các dã thú trên thể giới. 
®&hoa-học Lớp Tư : 
Các gia súc và ích lợi của chúng ; Ù 
Các loài thảo mộc thường thấy ; _ 
Các loài rau và hoa thường trồng. 
®Khoa-học Lớp Ba : 
Các loài chim và sâu bọ thường ; 
Nước lã, nước đá, hơi nước, hàn thử biều, khí, thành phần 
của khí, hơi khí, ảnh hưởng của nước trên thú vật và cây cối ; 
Hơi nóng và ánh sáng, ngày, đêm và các mùa, mặt trời, mặt 
trăng, các hành tịnh, các tinh tòa. 


44 


—_— 


msxs%%sex 


Khoa-học Lớp Nhì A : 

Các hạt giống — Sự sản xuất và phân phối hạt giỗng ; 

Đất màu, cây cối sinh sản và mọc lên cách nào ? 

Điện khí, giây nóng, giây nguội, các nguy hiềm, các tác dụng: 
của điện lực. 


Khoa-học Lớp Nhì B : 
Điện thoại, vô tuyến truyền thanh ; 
Xe hơi và phi cơ. 


Khoa-học Lớp Nhất : 

Lịch sử của trái đất, các vật hóa thach ; 

Sơ lược về hóa học trong sự tiêu hóa phép tiết thực ; 

Từ khí học và điện từ khí học, đá nam châm. 

Không nên đi vào chi tiết phức tạp, và cũng không nên dạy 
nhiều học thuyết và nguyên tắc tông quá: quá. Cân phải dựa vào: 


- các sự kiện thực tế, do các học sinh đã có dịp quan sát, thí nghiệm 


và chứng kiến hàng ngày. 


V.— CHƯƠNG IRÌNH NGHỆ THUẬT và MỸ THUẬT 


Mục đích dạy nghệ thuật trong bậc Tiều học, cốt đề thưởng 
thức nghệ thuật và mỹ thuật, và đề tự phát biều (self-expression), 
hơn là đề phát huy tài năng và xảo thủ, mặc dầu 2 yếu tố này 
cũng cần. Trẻ em ít có tài ba về âm nhạc hoặc hội họa, nhưng chúng 
thích hát hoặc nghe nhạc, và chúng thích tô màu và xem hình ảnh, 
thích vẽ mấy thiệp gửi chúc Tết hoặc Giáng Sinh, và thích có những 
hoạt động nghệ thuật. Chúong học bằng cách nghe rồi hát lại, nhưng 
đến lớp Nhì và lớp Nhất, thày giáo phải dạy chúng đọ: notes theo: 
cung nhạc, đề có thề tìm ra giọng các bài ca, như vậy chúng sẽ hát 
và nhạc dễ dàng hơn. Chúng học tự phát biều ý kiến và tình cảm 
bằng ca nhạc và hình vẽ, và nhất là bằng màu sắc và tiết điệu; vậy 
thày cần phải khuyến khích óc sáng tác và phát minh tự do, chớ quá 
nhấn mạnh về phần kỹ thuật và việc bắt chước. 

Đứa trẻ thường không ưa gò bó học vẽ giỏi, hát giỏi, hoặc 
chơi nhạc cự giỏi nhưng mỗi khi được hướng dẫn chu đáo, chúng cớ 
thề biết thưởng thức các nỗ lực của chúng đề hát và vẽ, và 
chúng co thề học biết thưởng thức cac tác phầm của các nhạc sĩ và 
họa sĩ trứ danh. 

” 

KẾT.— Chương trình trêa đã được soạn sau nhiều cuộc thí 
nghiệm trả: ahiệm và aghiêna cứu trên cá vạn trẻ em tuôi từ 6 đ:a |2, 
đề biết đrượ: những kiến thứ: căn bản câa phải dạy, và những điều 
thích hợp với trình đệ và năng lự : hiều biết của trẻ em bậc Tiều học. 

N.B.— Trang các số báo sau chúng tôi sẽ lầt lượt thảo luận về ` 
nguyên tắc uà phưzng pháp dạy các môn học đã được đê cập đến trong 
bài nầy» 


45 


Đây là hình chụp, bản học eụ treo tường. 
Một tặng phầm ESSO cho học sinh Việt Nam 


MUỐN PHÁT 
TRIỀN QUỐC 
VÀ: NỀN 
VĂN MINH 
. QUỐC GIA 
CẦN CÓ : 
— TỰ DO đà 
dám nghĩ và 
đám thử: các 
sáng kiến mới. 
;— MỐI HỆ 
THỐNG GIÁO 
DỤC HỮU 
HIỆU dề truyền 
đạt kiến thức 
từ thế hệ này 
sang thế hệ 

khác. ề 

c— MÁY MÓC 
! đề giải thoát 
loài người khỏi 
những công 
việc khồ nhọc 
đề sinh tồn. 
:—. VÀ MỐI 
.NGUỒN TIẾP 
4 LIỆU NĂNG 
{ LỰC ĐÔI 
À DÀO đề dùng 
”” chạy máy. 


SÂN XUẤT VÀ CUNG CẤP NĂNG LỰC TỪ DẦU MỠ LÀ 
MỐI QUAN TÂM CHÍNH CỦA ESSO 


46 


— 


* Thuyết trình và Thảo luận 


về vấn đề?Thanh niên Thiếu 
nữ. 

Trong khuôn khô các buồi 
Hội thảo hàng tháng về cVấn 
đề Giáo dục Thanh niên Thiếu 
nữ» Hiệp hội Giáo dục Công 
giáo (HGC) đã tổ chức nhiều 
buổi hội họp hào hứng dành 
riêng cho các phụ huynh và 
giáo chức đô thành Saigon và 
lân cận, tại thính đường 
trường Taberd : 


x Ngày 6-9-1966. — S.H. 
Pierre Trần văn Nghiêm, Giáo 
sư Đại học, đã nói về «Các 
nguyên do của vấn đề thanh 
thiếu niên», dưới sự chủ tọa 
của BS. Nguyễn tấn Hồng, Ủy 
viên Bộ Thanh niên. 

x Ngày 96-9-1966, — Bà 
lmật sư Nguyễn thị Vui đã 
nói về «Vai trò của Gia đình 
và xã hội trong việc giáo dục 
thanh thiếu niên», dưới sự 
chủ tọa của B,S. Trần ngọc 
NÑinh, Tông ủy viên Văn hóa 
Xã hội và Giáo dục. 


›GIAO-DUC 


Ì mmannzna 


* Ngày 97-5-1966.— S.H. 
Gagelin Mai văn Tâm, Tiến sĩ 
Tâm lý Giáo dục, đã nói về đề 
tài «Quyền lực và Tự do trong 
việc Giáo dục thanh niên, thiếu 
nữ,» dưới quyền chủ tọa của 
Đức Tông Giám mục Paul Bình. 


* Ngày 94-4-1966. — B.S. 
Nguyễn tấn Hồng, Ủy viên Bộ 
Cựu Ghiến binh và, nguyên ủy 
viên Bộ Thanh niên, đã nói về 
«Cái khó của vấn đề thanh 
thiếu niên›,. 

* Ngày 8-5-1966.— S.H. 
Pierre Trần văn Nghiêm, Giáo 
sư Đại học, sẽ nói về đề tài : 
«Làm sao giải quyết vấn đề 
thanh thiếu niên ?» dưới sự 
chủ tọa của Kỹ sư Võ Long 
Triều, Ủy viên Bộ Thanh niên 
và Thê thao. 

Sau bài này, Ban Tô chức 
sẽ được nghĩ Hè ba thảng, đề 
rồi tiếp tục lại chương trình 
Hội thảo này từ tháng 8 trở đi,. 
với nhiều nhà diễn giả tai mắt 
và nhiều đề tài hấp dẫn như 
«Vấn đề giáo dục Sinh lý», 


47 


cTàm lý người thiếu nữ Việt- 
nam», «Sự xung đột giữa các 
thế hệ mới và cũ » v.v... 

“Theo lời yêu cầu của nhiều 
vị giáo chức và phụ huynh, 
chúng tôi sẽ lần lượt cho in 
trên báo GIÁO DỤC này tất 
cä nguyên văn các bài thuyết 
trình kề trên, như lần này đã 
đăng bài của Bà luật sư Nguyễn 
thị Vui, và lần sau sẽ in trọn 
bài «Quyền lực và Tự do› của 
S.H. Gagelin Mai văn Tâm. 
Nhân dịp chúng tôi cũng xin 
báo quí vị độc giả Tập san 
GIÁO DỤC số 2 sẽ ra mảo đầu 
tháng 8 sau kỳ nghỉ Hè. 

Trung tâm Tu nghiệp Giáo 
chức.— Trong kỳ Hè sắp tới, 
Hiệp hội Giáo dục Công giáo 
sẽ tÖ chức 3 Khóa Tu nghiệp 
Giáo chức như sau : 

1) Tại trường Thiên - 
Phước của các Bà Dòng St Paul, 
295 Hai Bà Trưng Saigon, từ 
15 đến 29 tháng 5, 1966. 

2) Tại trường Providence 
của các Bà Dòng Providenee, 
Khánh Hưng, từ 14 đến 28 
tháng 6, 1966. 

3) Tại trường Thiên Hựu 
của Tổng Địa phận Huế, từ 3 
đến 16 tháng 7, 1966. 


Ngoài ra còn có 1 khóa tu 
nghiệp khác đành cho các giáo 
chức Trung học tại Đại học 
Dalat, từ 15 đến 30 th. 6; 

Chương trình học tập gồm 
3 phần : 

a) Một phần tổng quát về 
các căn bản của nền giáo dục 
như Triết học, Tàm lý giáo 
dục và Muc vụ học đường. 

b) Một phần chuyên biệt 
chia làm 3 năm : 

Năm I; Nguyên tắc và 
phương pháp dạy các môn 
Kiến thức xã hội và Khoa học 
thường thức. 

Năm II: Nguyên tắc và 
phương pháp dạy Toán học; 

Năm III: Nguyên tắc và 
phương pháp dạy Quốc ngữ 
và Quốc văn. 

c) Phần thứ ba là Thực 
tập, quan sát lớp học và tập 
đạy học theo các môn chỉ định 
riêng cho mỗi nắm. 

Sau 3 khóa học sẽ có 
cuộc thi cử, và nếu trúng 
tuyên sẽ được cấp bằng Chứng 
chỉ Giáo chức Teacher Certi- 
ficate. Cần chỉ tiết xin hồi nơi 
S.H. Gagelin Mai Văn Tâm, 
Trường TABERD Saigon. 


ROUSSEL VIETNAM 


6Bd Nguyễn-Huệ 
SAIGON 


Tél: 25.093 


48 


T711 nh nh CC ÔN T 


—_—_————__rm-d1ntg Tắt su =nssesee 


XINMỜI ` 
QUŸ-VỊ LUÔN LUÔN DU-NG0AN 


bửng 2:2: CD ƯỡNG %4 s. đcz 9 


'VIỆTNAM 


SAIGON.HONGKONG 


(Môi Thứ Hai, Thứ 8a vỏ Thử đụ ) 


6 SÁ|60N.PHROMPERH.BARSK0K 


( Môi Thứ 8a,Thứ Năm và YÁứ Sáu ) 
SAIE0N.KUALLUM?UR .SIk@AP9AE 
( Mả/ Thử Tư và Chúø Nhựt ) H 
(l sgẻy 'k/ ãe š9igen. #šacmvaÀ .8ongtet bảng 0€ -ðB) 
*ự% 


1, Quu bai 
vÁ( Xi sử c/tiÏ về đấy sể sơi cức hồng đvÍịch hay 


N HANG- -KHONG. 


v ;lP ạ.MG, 'xÖM ÚC cát lót, 21.624 xi Ế,, 


“+ 


Tập-san GIÁO-DỤC Số 1 


Cơ-quan Giáo-dục dành cho giáo-chức và phụ-huynh | Tháng 5-1966 


NỘI DUNG 
Xến:d§zG140:dục me c1 ng nang va 
PHẦN LUẬN-THUYẾT VÀ KHẢO-CỨU 
S.H,. Pierre Trần-Văn-Nghiêm 
Vài. Mong ước” ¿”+ an sẻ: sẻ nh a2 
Bà Luật-Sựư Nguyễn-Thị- Vui 
Thanh=niên. và:gia-đình*. 2 ý ¿9/2022 SỐ + ¿ev 5 ỉ 
Đà Marie Thành 
Tinh-thần đối-thoại trong việc giáo-dục trẻ em „ - , - -‹ T8 : 
S.H. Gagelin Nai-Văn-Tảm 
Tâm-lý Giáo-dục › . 7=... — 25 


PHẦN CHUYÊỀN-MÔN 

Mai Thị Thiên Hương 

Nahg›tfi0at.Ðaý học .: s2 .ˆ.........7? 
Lê Hoàng 

Quan-niệm Chương-trình Tiềuhọc .Ô. ...... .... 7 
TĩN-tức: Guáozdục. › › › =....ẽ........1 


Kiềm duyệt sõ 102! ngày 5-5-1966 
Giấy pháp 1288 BTICHỊBC. I, 14.05.66. Giá : 6S 


— —___- 


